nguyễn duy nhiên 


CON nương tựa thì còn 


dao động 


mục lục 
Không dừng lại và cũng không vội vã 
Ngã giữa ngàn hoa thu 
Còn nương tựa thì còn dao động 
Cái nầy không thì cái kia không 
Hoa nở vẫn còn thơm ngát 
Không dừng lại và cũng không vội vã 
Cỏ thơm đến, hoa rụng về 
Buộc mái chèo vào hoàng hôn 
Vẫn sáng một vằng trăng 
Cuộc đời có mặt đề thay đổi ta 
Hạnh phúc một ngày một g1ờ 
Đừng xem dự báo thời tiết 
Hồ Walden 
Một nghệ thuật hạnh phúc 
Vì Pháp Tánh vốn là như vậy 


Tiêng vô của một bàn tay 


LH 


Cánh bướm hạnh phúc 

Kéo rụng bao nhiêu sao? 

Hoa thông rụng ngắt vườn 

Lời khuyên cho em 

Bắt đầu từ nơi đâu 

Bắt đầu từ nơi đâu? 

Năm phút nhiệm mầu 

Ánh trăng trong trang kinh xưa 
Món quà của sự chờ đợi 

Vấn đề ước muốn và hạnh phúc 
Cái biết và cái chấp 

Sống trong và sống cho hiện tại 
Cửa Tùng 

Biết nhiều đâu chắc là hiểu sâu 
Hãy bước tới thong dong 

Sức mạnh của lòng từ ái. 


AI sẽ lo cho ta? 


không dưng lại 


và củng không VỘI vã 


ngã giữa ngàn hoa thu 


Nơi này trời đã bắt đầu vào Xuân từ mấy tuần trước, vậy mà sáng nay thức dậy nhìn ra ngoài, 
thấy tuyết phủ trắng sân nhà. Vào những ngày tháng giao mùa thì trời đất không đoán biết được. 
Thành phố tôi ở có bốn mùa rõ rệt, và mùa xuân có hoa nở thật đẹp. Một buổi sáng trên con 
đường đến sở làm, chợt thấy những hoa vàng, đỏ, tím xuất hiện đầy trên những cành cây, bụi cỏ 
bên đường, mà dường như hôm trước chỉ là những cành cây khô trụi lá. Triết gia Ralph Waldo 
Emerson có viết rằng “The Earth laughs in flowers”, mặt đất cười bằng những đóa hoa. Mùa 
xuân, vũ trụ chung quanh tôi đang nở trăm ngàn những nụ cười đầy màu sắc. Mỗi đóa hoa là 
một nụ cười tươi, là một hạnh phúc nhỏ trên con đường chúng ta đi. 


Chăm sóc quả trái hạnh phúc. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường được nhắc nhở là mình nên chăm sóc và nuôi đưỡng những 
hạt giống hạnh phúc trong ta. Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ việc chăm sóc những gd 
trái hạnh phúc của mình cũng rất là quan trọng. Quả trái hạnh phúc là những gì bình thường, an 
vui đang có mặt trong ta và chung quanh ta trong giờ phút này. Chúng cũng cần sự chăm sóc 
của mình. Vì khi ta chăm sóc cho những quả trái ấy trong hôm nay, là ta cũng đang nuôi dưỡng 
và tưới tắm những hạt giống hạnh phúc trong tương lai rồi, phải không bạn? Trong đời sống 
hằng ngày, tôi tập nuôi dưỡng chúng bằng cách tiếp xúc với những niềm vui trong tôi và chung 
quanh tôi, những hạnh phúc nhỏ như là một đóa hoa, một chiếc lá thu, một tách cà phê, sự có mặt 
của một người thân... những điều bình thường mà dầu đang ở nơi nào ta cũng vẫn có. Lẽ dĩ 
nhiên, ta cũng cần một sự thực tập. 


Tôi nhớ trong khoa học vật lý có một định luật nói rằng "There are always more ways fo 
impair a working system than to improve it." 8zo giờ cũng có nhiều cách để phá hỏng một hệ 
thống hoạt động, hơn là để cải thiện nó. Tôi nghĩ định luật đó áp dụng rất đúng cho các hiện 
tượng vật lý mà cũng rất đúng trong đời sống của chúng ta nữa. Một tình thân, một công việc... 
gây dựng lên thì rất công phu và qua nhiều thời gian, nhưng mà khi nó sụp đồ xuống thì rất là 
nhanh. Nhiều khi chỉ bằng một câu nói vô tình, một hành động nhỏ, một sự hiểu lầm mà thôi. 
Hãy giữ gìn những tình thân, những người thương và hiểu mình, những niềm vui bình thường 
mình đang có... Quả trái hạnh phúc nào cũng cần phải có sự nuôi dưỡng của ta. 

Sức mạnh của trẻ con 

Trong cuộc đời này, hận thù và tàn phá bao giờ cũng đễ làm hơn là tha thứ và xây dựng. Có lần, 
Phật bị một kẻ cướp tên là Angulimala cầm gươm đuổi theo định hại ngài. Angulimala rất tự 
hào và cho rằng mình là một kẻ có rất nhiều quyền năng, vì đã có biết bao nhiêu người đã chết 
dưới lưỡi gươm của anh. Đức Phật nói với Angulimala, "Trước khi anh giết ta, ta có vài điều 
muốn yêu câu, anh hãy chặt đứt cành cây này cho ta đi." Angulimala đưa nhát gươm mình lên, 


và cành cây kia bị cắt đứt la. Anh hỏi Phật, "Bây giờ ông muốn gì nữa?" Phật nói tiếp, "Bây 
giờ anh hãy gắn liền cành cây này lại trên cành như trước đi." Angulimala cười to và nói rằng, 
"Ông có điên rồ không mà nghĩ rằng bắt cứ ai lại có thể làm được chuyện đó!" Phật nói "Ngược 
lại, chính anh mới là kẻ điên rồ, khi nghĩ rằng mình có sức mạnh là vì mình có thê đi sát hại và 
tàn phá. Đó là công việc của trẻ con. Người có đũng lực, có sức mạnh là những ai có thê đi xây 
dựng và chữa lành những vết thương trên cuộc đời này." 


Lưỡi gươm ấy cũng có thể là một lời nói của ta, và trong thời đại của kỷ nguyên tin học 
ngày nay thì chúng ta có biết bao nhiêu phương tiện khác đề gây dựng, chữa lành hoặc tàn phá... 


Hạnh Phúc là một nghệ thuật. 

Tu học là một nghệ thuật (art) chứ không phải là một kỷ thuật (technique). Bạn biết không, nếu 
như có ai hỏi ta, "Tại sao ta lại muốn có hạnh phúc?" Ta sẽ trả lời sao đây? Một hạnh phúc chân 
thật thì tự nó là cứu cánh, là đầy đủ hết rồi, nó đâu cần có một cái gì khác để nương tựa. Ta đâu 
dùng hạnh phúc để đạt đến một cái gì khác nữa đâu! Nhưng nếu ai hỏi "Tại sao ta lại cần những 
vật chất này, hay là vì sao ta lại muốn có những thành đạt kia?" Thì ta đễ dàng có câu trả lời. "Vì 
tôi muốn sống thoải mái hơn, tôi muốn được an vui, tôi muốn có an ninh, tôi muốn có hạnh 
phúc..." Tôi cần những điều đó là vì tôi nghĩ chúng sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc. 


Và bây giờ ta hãy thử nhìn lại những gì mình đang có, hoặc đang gây dựng, và ý thức 
rằng mục tiêu của chúng là để mang lại cho ta hạnh phúc. Và rồi ta hãy thành thật tự trả lời cho 
chính mình: chúng có thật sự mang lại cho ta một hạnh phúc nào không? Tôi muốn nói một 
hạnh phúc chân thật. Mục đích của chiếc bè là để mang ta sang bờ bên kia, còn ngoài ra nó 
không còn có một công dụng nào khác. Và nếu như bên này mình chưa thể nhìn thấy được 
những đóa hoa đẹp, những nụ cười tươi, thì sang bên kia ta cũng sẽ phải thực tập mà thôi, bạn có 
nghĩ vậy không? 


Có một vị giáo thọ cư sĩ Tây Phương kể lại nhiều năm trước ông có sang Thái Lan và vào 
xin xuất gia tại một tu viện trong rừng. Ông được giao cho phận sự quét lá trên con đường đài 
nhỏ dẫn vào thiền đường. Vì tu viện nằm ở giữa rừng nên lá đồ quanh năm. Ông kể, vừa quét 
được nửa đường, khi nhìn lại quảng đường vừa quét xong, lá đã rơi xuống phủ đầy. Nhưng mỗi 
ngày, ông vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình, vì ông ý thức được rằng, công việc của ta làm 
tự nó là đầy đủ rồi. Ông biết rằng đó là một sự thực tập: có ngay hạnh phúc trong những việc 
mình làm. 


Ngã giữa ngàn hoa thu 

Sáng nay bước ra ngoài được thấy những đóa hoa đang nở, mỗi nụ cười là một hạnh phúc. Thở 
vào không khí mát lạnh mang lại cho tôi một sự tỉnh táo, hơi thở là một hạnh phúc. Trong căn 
phòng nhỏ với tách ly cà phê thơm, được ngồi yên là một hạnh phúc. Dầu cuộc đời có bận rộn 
và nhiêu khê đến đâu, hãy nhớ dừng lại để thở, để nhìn nụ cười trong những đóa hoa, mây bay 
trong tách cà phê thơm, để được ngồi yên... 


6 


Cuộc sống bao giờ cũng sẽ tiếp tục có những mệt mỏi và bận rộn, cuộc đời sẽ không bao 
giờ dừng lại cho ta nghỉ ngơi đâu bạn. Ngày mai này cũng sẽ vậy thôi. Hãy chăm sóc những 
hạnh phúc đang có mặt vì chúng cũng đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho chính ta. Và cũng là 
nơi cho mình nương tựa. Nếu có một lần vấp ngã, chung quanh ta cũng sẽ vẫn còn nhiều hạnh 
phúc nhỏ đề nâng đở mình, 


Đi, ải mãi 

Dâu có ngã trên đường 

Cánh đông hoa thu 
Basho 


Mai đáy có ngã trên đảng, 
Cho tôi xin ngã giữa ngàn hoa thu ! 
(không biết tên người dịch) 


côn nương tựa thì côn dao động 


Có một ông phú hộ kia rất giàu có, nhưng ông không có hạnh phúc. Một hôm ông tuyên bồ với 
mọi người rằng, ông có một viên ngọc quý báu nhất trong gia tài của mình, và ông hứa sẽ tặng 
cho người nào có thể chỉ cho ông biết cách làm sao đề có hạnh phúc. Nhưng vẫn không ai có thể 
trả lời được câu hỏi ấy cho ông. Một hôm, có người nói với ông rằng có một vị đạo sĩ sống trên 
một ngọn đồi nọ, tuy ông ta sống một mình nhưng rất an lạc, nếu ông tìm đến hỏi thì có lẽ vị đạo 
sĩ ấy sẽ chỉ cho ông cách nào để có được hạnh phúc. 


Ông phú hộ bèn mang viên ngọc quý của mình và lên đường đi tìm gặp vị đạo sĩ. Sau 
mấy ngày đường, ông gặp được vị đạo sĩ trong một khu rừng sâu. Ông nói "Thưa ngài, xin ngài 
hãy chỉ cho tôi phương cách nào đề có được hạnh phúc. Tôi có viên ngọc quý giá này, nó cũng 
là cả gia tài của tôi, và tôi sẽ sẵn sàng dâng tặng ngài, nêu như ngài có thê giúp cho tôi." Vị đạo 
sĩ thinh lặng hồi lâu rồi nói, "Thế viên ngọc của ông đâu hãy mang ra cho ta xem thử!" Ông phú 
hộ cầm viên ngọc quý ra và đưa cho vị đạo sĩ xem. Đột nhiên, vị đạo sĩ giựt lấy viên ngọc quý 
từ trong tay ông phú hộ và bước đi mất hút vào rừng sâu. Ông phú hộ hoảng hốt không kịp phản 
ứng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. 


Sau khi lấy lại được bình tĩnh, ông vội vàng đi tìm vị đạo sĩ và trong lòng rất đau đớn vì 
vừa đánh mắt hết cả gia sản của mình. Với một tâm trạng khổ đau và nuối tiếc ông lang thang 
khắp nơi tìm kiếm. Đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ông mệt mỏi và tuyệt vọng ngồi xuống 
dưới một gốc cây. Khi ấy, từ xa ông chợt thấy bóng dáng của vị đạo sĩ đang chậm rãi đi lại nơi 
ông ngồi. VỊ đạo sĩ không nói một lời nào, bước lại gần và cầm viên ngọc đưa trả lại cho ông. 
Trong giây phút ấy, ông phú hộ chọt thấy mình là một người rất hạnh phúc... 


Chúng ta tuy không có một viên ngọc quý như ông phú hộ trong câu truyện ấy, nhưng 
chúng ta cũng có những thứ mà nếu mất đi chắc mình sẽ rất khổ đau. Và nhiều khi như cũng ông 
phú hộ ấy, ta lại cứ tưởng rằng mình đã có thể buông bỏ chúng được rồi. Mà nếu như ta chưa 
nhận thấy được điều ấy thì mình cũng khó thê nào có được hạnh phúc phải không bạn? 


Còn nương tựa thì còn dao động 


Có một vị thiền sư nói rằng, trong đạo Phật sự tu tập không phải là một sự rèn luyện để ta được 
trở thành một cái gì đó, cho dù đó là tốt đẹp hơn, mà tu tập là một sự buông bỏ đề ta không trở 
thành một cái gì hết. Vì hễ còn trở thành một cái gì là nó vẫn còn cần có sự nương tựa, mà "Cái 
gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không 
có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có 
đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời 
này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau." (Kinh Phật Tự Thuyết 
- Udàna). 


8 


Chúng ta không có hạnh phúc, có lẽ là vì ta chưa thật sự nhìn thấy rõ được chính mình, 
bạn có nghĩ vậy không? Ta không thật sự thấy được những gì mình còn mong cầu, những gì 
mình vẫn còn đang nương tựa. Vị đạo sĩ ấy đã chỉ cho ông phú hộ thấy rõ rằng, ông không thể 
nào có được hạnh phúc nều như ông vẫn chưa thật sự thấy được những gì mình vẫn còn đang bị 
dính mắc. Mà tôi nghĩ, vấn đề khổ đau phần lớn là do cái không-thấy-được ấy của mình. Vì một 
cái thấy sáng tỏ, chánh kiến, là bước đầu cần thiết trên con đường hạnh phúc. 


Có lẽ ta không nhìn thấy được là vì mình vẫn chưa thành thật với chính mình, đôi khi cái 
nguyên nhân khổ đau cũng rõ rệt và hiển nhiên, nhưng chúng ta thì cứ mãi lo tìm kiếm ở một nơi 
xa xôi nào khác. Như câu truyện người mất chìa khóa. Có lần một người hàng xóm đi ngang 
thấy ông Nasrudin đang bò dưới đất ngoài đường. Anh dừng lại hỏi, "Ông đang tìm gì thế?" 
Ông trả lời, "Tìm cái chìa khóa của tôi." Và cả hai người cùng bò xuống đất đi tìm. Tìm một 
hồi lâu không thấy, người hàng xóm hỏi, "Ông làm rơi chìa khóa ở nơi đâu vậy?" Nasruddin trả 
lời, "Tôi đánh mắt chìa khóa trong nhà." Người bạn thắc mắc, "Vậy chứ tại sao ông lại ra tìm 
chìa khóa ở đây?" Ông trả lời, "Bởi vì ở ngoài đây có nhiều ánh sáng hơn. Trong nhà tôi tối 
quát" 

Con đường tu học là một con đường hạnh phúc. Và trong đạo Phật thì hạnh phúc ấy chỉ 
thật sự có mặt khi ta biết buông bỏ và bớt dính mắc hơn. Nhưng nếu như ta chưa thấy TỐ và 
thành thật với chính mình thì làm sao ta có thể buông bỏ được phải không bạn? 


Ẩm một bình minh 


Trong một cuộc sống mà phần lớn những hạnh phúc của ta vẫn còn nương tựa và dao động, tôi 
thấy chút an ồn khi được đi thiền hành trên con đường nhỏ nhiều lá, hay những buổi sáng ban 
mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn vật ngoài kia còn lờ mờ tối. Bao quanh chúng tôi là một 
không gian rộng lớn. 

Buổi sáng này, sau giờ ngồi thiền, mở mắt ra tôi thấy năng ấm phủ núi đôi ngoài kia. 
Vạn vật lại mới tinh mơ. Bốn mùa chuyền đổi, nhưng bầu trời sáng nay vẫn xanh và trong, vì 
bản chất của nó bao giờ cũng vậy. Hôm qua và ngày mai, trong cuộc đời của chúng ta có thê sẽ 
có những ngày mưa, nhưng rồi cũng qua. Và những cơn mưa đôi khi lại làm bầu trời sáng nay 
trong hơn. 


Tôi đoán buồi chiều sẽ trở lạnh. Sáng mai tôi sẽ dậy thật sớm, mặc thêm một chiếc áo 
khoác cho ấm, xuống thiền đường ngồi nghe tiếng chim hót và nhìn mặt trời hồng. Buổi sáng 
nơi này mặt trời mùa thu thật đẹp. Dãy núi xa, những đóa hoa dại bên đường, con suối giữa 
rừng, và con đường nhỏ phủ đây lá trải dài ngoài kia cũng đang có mặt trong tôi, đang ngồi yên 
đây. 

Bạn biết không, một trong những đặc tính của giáo pháp đức Phật là ehipasiko, cũng có 
nghĩa là /rở về để thấy. Tôi nghĩ, ngồi lại cho yên, bước những bước thánh thơi cũng là một cách 


9 


quay trở về, nó giúp cho cái thấy của mình được chút sáng tỏ hơn, và hạnh phúc của ta cũng bớt 
chút gì dao động hơn. Đặt nhẹ dùi vào chuông, tôi nguyện tiếng chuông này thỉnh lên sáng nay 
sẽ làm những bình minh trong cuộc đời thêm ấm áp. 


10 


X 
j5 ^ ^ ` 2. ° ^ 
cái náy không thì cái kia không 
Ngày xưa, người ta thường có quan niệm cho rằng một bức tranh đẹp là một bức tranh vẽ thật 


chính xác đối tượng của mình. Một nhà hoạ sĩ tài giỏi là người vẽ lại được cảnh vật hoặc người 
giống y như thật. 


Vào năm 1872 một họa sĩ người Pháp tên là Claude Monet, ông ta vẽ một bức tranh về 
cảnh mặt trời mọc ở vịnh Le Havre. Bức tranh này bị những nhà phê bình đương thời chỉ trích là 
nét vẽ thật luộm thuộm, mặt trời thì đỏ chói lại mờ ảo, bầu trời lại lù mù sương khói, và những 
bóng đen của các chiếc tàu trên biên thì quá tệ. Họ nói, tranh ông Monet vẽ không giống gì với 
lại cảnh bình minh ở vịnh Le Havre, và đặt tên cho ông là một nhà ấn tượng, DressiornIst. 


Khi được hỏi thì về bức tranh ấy thì Monet giải thích rằng đó là cái thấy, cảm nhận của 
ông về cảnh mặt trời mọc trên vịnh Le Harve. Nó có thê không tả chân được khung cảnh ấy, 
nhưng bức tranh đã ghi lại được cái cảm nhận, tiếp xúc của chính ông về những gì mình thấy. 


Mà bạn biết không, thật ra chúng ta cũng không khác gì với ông Monet đâu! Trong kinh 
có nói tâm của mỗi chúng ta cũng là một họa sĩ, và nó có thể vẽ vời ra hết đủ mọi sự việc: hạnh 
phúc và khổ đau. Và có lẽ chúng ta cũng là những họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng phải không 
bạn? Không biết sự thật là như thế nào nhưng mà ta nhìn thấy chúng là như vậy đó. 


Tôi nghĩ, những vấn đề khó khăn, những phiền muộn của ta có thể cũng như bức tranh 
của ông Monet, chỉ là cái thấy và cảm nhận của mình thôi, chứ sự thật chưa chắc là như vậy. Sự 
thật và những gì ta tiếp nhận về nó chưa chắc là giống nhau. 


Nguyên nhân của khổ đau 


Có một chị bạn kê với tôi rằng, mỗi khi gặp bạn bè, chị khó có thể chia sẻ về chuyện tu học của 
mình với họ. Đa số những bạn của chị đều là những người thành đạt, có sự nghiệp, và họ nghĩ 
rằng những gì họ có đã và đang mang lại cho họ an ôn và hạnh phúc trong cuộc sống rồi, họ 
không có khổ đau, cảm thấy đầy đủ, và cũng không cần thấy có một sự thay đổi nào hết. 


Chúng ta thường nghe nói mục đích của đạo Phật là để chấm dứt khổ đau. Nhưng bạn 
biết không, đức Phật dạy rằng nguyên nhân của khổ đau không phải do những thành công hay 
thất bại, được thua trong cuộc sống, mà thật ra là do ở cái thấy sai lầm của mình. Và nếu như cái 
thấy của ta chưa được đúng thì làm sao mình có thể có một hạnh phúc chân thật được phải không 
bạn! Có thê ta không thấy khổ đau, nhưng cái thấy sai lầm của mình có thê mang lại cho người 
chung quanh, những người thân của mình, khổ đau. Trong kinh gọi cái thấy sai lầm ấy là vọng 
tưởng, và mục đích của sự tu học là giúp ta thay đổi được điều đó. 

Tôi nhớ trong một khóa tu, có một thiền sinh chia sẻ về quan niệm sống của cô là sống 
thật với mình. Cô nói, mỗi việc gì trên đời này đều có một cái giá phải trả, và nêu như ta sẵn 


11 


sàng và bằng lòng chấp nhận, thì mình sẽ có hạnh phúc khi ta làm những gì mình muốn. Ta chỉ 
cần sống thật với mình thôi! Nhưng ta có thê nào sống thật với mình, nếu ta vẫn chưa thấy được 
sự thật? Ta có thấy được rằng mình không riêng rẽ và cô lập như ta tưởng, mà thật ra tất cả đều 
có liên hệ và dính dáng với nhau? Và như vậy thì đâu phải chỉ có ta là người sẽ nhận lãnh kết 
quả cho những việc mình làm thôi đâu phải không bạn? 

Cái này có là vì cái kia có 

Một triết gia Trung Quốc là ông Hồ Thích có đưa ra một thuyết là trong chúng ta ai cũng có thể 
trở thành bất hủ hết, ¿mmorial. Ông ví dụ, có một anh thư sinh ngồi một mình trong nhà, buồn 
lấy đàn ra gảy chơi. Anh ta chỉ ngồi đàn cho mình nghe, nhưng lúc ấy có một người thi sĩ đi 
ngang qua, anh thi sĩ nghe tiếng đàn ấy và xúc cảm, về nhà làm ra một bài thơ. Và có một nhà 
nhạc sĩ đọc bài thơ ấy rồi sáng tác ra một bài nhạc, rồi bài nhạc ấy lại được truyền tụng đi khắp 
nơi. Và bài nhạc ấy lại làm cảm hứng tạo nên những sáng tác khác nữa, có người đặt thêm 
những bài thơ mới, có người tạc tượng, vẽ tranh... và chúng có tác động sâu xa đến đời sống mọi 
người, trong mọi giới, ở mọi nơi. Anh thư sinh ngồi trong nhà một mình lấy đàn ra gảy, anh đâu 
có thấy hay biết được ảnh hưởng của việc mình làm ấy nó đi xa và rộng đến đâu. 


Ông Hồ Thích lại có một ví dụ khác. Cách đây hơn hai ngàn năm ở Ấn độ, có một gia 
đình thuộc giới cùng định kia, trong nhà có người vừa qua đời, vì quá nghèo túng nên họ không 
có tiền chôn cắt, họ vất cái thây ấy ra ngoài đường. Lúc ấy có một chiếc xe của một vị thái tử đi 
ngang qua, vị thái tử ấy tên là Siđ4hartha, ngài nhìn thấy xác người chết ấy và xúc động. Và vì 
xúc động trước tình trạng khổ đau của con người, thái tử lập ý định bỏ gia đình đi tìm đạo. Ngài 
đã thành Phật và đề lại một giáo lý giải thoát, và mấy ngàn năm sau có chúng ta ngôi ở nơi đây 
thực tập theo lời dạy ấy. 


Và ông Hồ Thích cũng đưa ra nhiều ví dụ tương tự với ý nói rằng, chúng ta ai cũng có thể 
là bất hủ hết, đù mình có ý thức được điều đó hay không. 


Bạn biết không, trong kinh cũng có viết "Nhược thử hữu tắc bỉ hữu, nhược thử sinh tắc bỉ 
sinh, nhược thử vô tắc bỉ vô, nhược thử diệt tắc bỉ diệt". Cái nầy có thì cái kia có, cái nầy sinh 
thì cái kia sinh, cái nầy không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Vì cái này liên hệ 
tới cái kia, không có cái kia thì cái này không có. Cái này như thế này là vì cái kia như thế kia, 
nếu cái này không như vầy nữa thì cái kia sẽ không là như thế kia nữa. Người khác như thế kia 
là bỡi vì ta như thế này. Và nếu ta đừng như vây nữa thì có lẽ người kia cũng sẽ không như thế 
kia nữa. 


Đó là một cái thây rât sâu sắc, nó giúp ta có thê chuyên hóa được những khó khăn của 
mình. Cái thây chân thật ây giúp ta hiệu răng mình không cân phải tiêu diệt cái đôi tượng khô 
đau của mình, vấn đề năm ở chỗ biết chuyền hóa nó mà thôi. 


12 


Và tôi nghĩ, đôi khi sự chuyển hóa ấy chỉ cần một người thôi, có thê chỉ cần chính ta. Ta 
có thể thay đổi được tình trạng bởi vì ta cũng là nhân duyên, điều kiện cho tình trạng ấy có mặt. 
Và nêu như ta không làm một yếu tố, điều kiện cho vấn đề ấy nữa thì việc ấy sẽ phải thay đổi 
thôi. Ví dụ như một cây mọc lên tươi tốt thì cũng phải cần có đầy đủ mặt trời, nắng mưa, có 
mây, có phân bón, người trồng... nếu thiếu một trong những yếu tố đó thì cây khó có thể mọc lên 
xanh tươi được. Khổ đau cũng vậy thôi. Nếu ta không làm điều kiện đóng góp cho khổ đau có 
mặt nữa, và thiếu một nhân duyên thôi, tình trạng cũng có thể sẽ dần dà được thay đổi, phải 
không bạn? 


Đừng xem thường một hạnh phúc nhỏ 

Nhưng tất cả phải cần được đặt trên nền tảng của một cái thấy chân thật và sâu sắc. Chung 
quanh ta có rất nhiều quan niệm về hạnh phúc. Nhưng có bao giờ ta thật sự tự hỏi mình thế nào 
là hạnh phúc chăng? Mà thật sự ta có biết được không? Một người có cái thấy sai lầm thì cũng 
có thể nghĩ răng mình đang có đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc của ta được đặt trên 
một nền tảng không vững chắc, từ một cái thấy sai lầm, thì hạnh phúc đó không thể nào là thật 
được. 


Tôi nghĩ, mục đích của sự tu học là giúp cho ta tiếp xúc được với một hạnh phúc chân 
thật. A genuine happiness, và hạnh phúc ấy cũng sẽ có một ảnh hưởng đến cuộc sống chung 
quanh mình. Nếu ta là một người có hạnh phúc và nhiều tình thương thì ta sẽ để lại cuộc đời này 
những dấu tích hạnh phúc và thương yêu của mình, và nếu ta là người có nhiều sâu nảo và khó 
khăn thì ta sẽ để lại những dấu tích sầu nảo và khó khăn của mình. 


Ta để lại một phần của ta qua những người ta tiếp xúc, trong đó có người thân của mình, 
bạn bè của mình, và ngay cả với những người ta không quen biết, bằng lời nói, bằng hành động 
và thái độ của ta. Đừng xem thường ảnh hưởng của một nụ cười, một lời nói dễ thương, một 
hành động nhỏ. Nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc của tất cả mọi người, và trước hết là chính ta. 
Và nêu đó là một hạnh phúc chân thật thì mình cũng sẽ không ngại gì mà cầu mong cho nó sẽ 
được tiếp tục đi luân hồi và lan xa mãi trong cuộc đời này phải không bạn... 

Sáng nay bên ngoài cửa số bầu trời trong một màu xanh. Ngồi một mình nơi bàn viết 
nhỏ, tôi thấy những tia nẵng ban mai trong tách cà phê của mình, tôi biết tia nắng nhỏ ấy sẽ làm 
tách cà phê của tôi thơm hơn, một ngày được hạnh phúc hơn, và nó cũng có thê sẽ chuyên hóa 
được hết những khổ đau của cuộc đời này, biết đâu được phải không bạn? 


13 


hoa nở vẫn côn thơm ngát 


Vài tuần trước, tôi nhận được lá thư của một thầy giáo cũ thời Trung học, sau hơn ba mươi mấy 
năm trời mất liên lạc. Nhận được thư của ông tôi rất vui và cũng thật bất ngờ. Tôi viết cho ông, 
“Ngày xưa khi mới gặp thầy, mình đang chuẩn bị bước vào đời, với bao ước mơ vào tương lai 
không biết ngày mai sẽ như thế nào. Hôm nay viết cho thầy đây, thì cũng đang vào cái tuổi của 
'tri thiên mệnh' rồi! Tương lai của ngày nào bây giờ đã trở thành một quá khứ. Nhắc lại cứ 
tưởng như tất cả chỉ mới là hôm qua đây thôi! Mà trong khoảng thời gian ấy, biết bao nhiêu 
mênh mông việc đã xảy ra Thầy nhỉ?” Thời gian yên lặng mà lại trôi rất nhanh. 


Thân ta hiểu được lý vô thường 


Có lần đức Không Tử đứng nhìn một dòng sông và cất lời cảm thán: Thệ giả như tư phù bất xả 
trú dạ! "Ngày đêm chảy mãi thế này ư!" Chúng ta trôi theo ngày tháng, rồi một ngày nhìn lại 
tóc màu sương khói bao giờ không hay. 


Mà chúng ta bắt đâu “già” từ lúc nào bạn nhỉ? Bà Darlene Cohen, một vị giáo thọ của thiên viện 
San Francisco Zen Cenfer, có những chia sẻ như sau. 


“Ba tôi, qua đời với chứng bệnh ung thư ruột già. Có lần trong lúc bị hành hạ với căn bệnh, 
ông quay sang bảo tôi, 'Nhớ đừng bao giờ già nghe con!” Câu nói ấy của ông mỉa mai ở điều 
là: làm như người ta có thể tránh được tuổi già vậy. Ba tôi thì lúc nào cũng thường hay tự châm 
biếm cái tuổi già của mình, ông nói 'Ba già lắm rồi, Ba quen biết với cả cha mẹ của Thượng 
Để! 


Khi tôi được 28 tuổi, tôi tìm đến thiên viện San Francisco Zen Center với một ý định duy 
nhất: để bước vào cảnh giới an lạc tuyệt vời của Niết bàn, và rồi sẽ không bao giờ bước ra nữa. 
Và tôi dự định là sau khi đạt được niềm an vui vĩnh cửu ấy rồi, tôi sẽ rời bỏ tu viện chắn ngắt ấy, 
để làm một cái gì đó với cuộc đời mình, ví dụ như mở trường lớp, dạy thiên, giảng triết lý, giúp 
tham vấn... tôi sẽ tự tại đến đi mà chẳng có chút gì là bận tâm với cuộc đời. 


Nhưng tôi lại không ngờ sự buôn chán trong đời sống ở tu viện đã giúp tôi khám phá được 
lại chính mình sâu sắc hơn, khiến tôi không còn muốn làm một điêu gì khác nữa. Và cuối cùng, 
tôi đã ở lại và sống trong thiển viện San Francisco Zen Cemter trong suốt một thời gian dài. Bây 
giờ nhìn lại tôi mới thấy rằng, nhờ bỏ đi cái ý định hấp tấp 'đánh rồi chạy) ban đầu ấy, mà tôi 
cũng đã ngắu nhiên dùng một phân lớn cuộc đời mình để chuẩn bị cho: bệnh, lão và tử. 

Khoảng vài năm trước đây, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, mỗi khi nhìn mùa xuân đến, tự nhiên 
tôi cũng có một cảm giác sâu muộn, tiếc nuối nhẹ nhàng nơi lông ngực, như mỗi khi tôi nhìn ánh 
năng chiều vàng óng trên những chiếc lá bắt đầu đổi màu, báo hiệu sự chấm dứt của một mùa 
hè. Tôi ghỉ nhận điều này với một chút mâu thuẫn trong lòng: một mặt tôi cảm thấy hạnh phúc 


14 


vì vẽ đẹp thiên nhiên đã giúp tôi dừng lại, bước ra khỏi những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, 
nhưng một mặt tôi lại cảm thấy có chút gì buồn lo trong sự chú ý đột ngột đến những thay đổi 
của ngày tháng. 

Tại sao bây giờ tôi lại có những cảm xúc như thế này nhỉ? Tôi đoán có lẽ tôi bắt đầu ý thức 
được rằng, cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu những mùa xuân xanh lá và mùa thu rực rở nữa, để làm 
cho tôi dừng lại trên con đường nhỏ mình đi? Rồi còn có bao nhiêu lần mà tôi sẽ thoát ra được 
khỏi những buôn lo của mình, khi dừng lại và ngữi mùi hương phảng phát trong không gian lành 
lạnh khi trời bắt đầu vào đông? Tôi có chia sẻ những cảm nghĩ riêng tư này với một vị giáo thọ 
trong khóa tu vừa qua, bà ta nói, 'Phải rồi, thân này của ta hiểu được giáo lý vô thường sâu sắc 


„3? 


hơn ai hết. 


Có lần vào một tiệm sách tôi thấy có một quyền sách với tựa là "ow To Be Sick: A 
Buddhist-Inspired Guide for the Chronically III", viết về phương cách làm sao để ta sống với tật 
bệnh của mình theo giáo lý của đạo Phật. Tác giả chia sẻ những kinh nghiệm tu học đề giúp đở 
cho những ai đang phải đối diện và sống với một chứng bệnh kinh niên nào đó. Bạn biết không, 
tôi nghĩ chúng ta cần phải có nhiều hơn những sách thuộc loại nầy, vì đạo Phật phải giúp chúng 
ta chuyên hóa được những khó khăn cụ thể của mình trong cuộc sống. Tôi nghĩ giáo lý của Phật 
sâu sắc nhưng cũng rất là thực tiễn, nó có thê giúp ta sống hạnh phúc giữa những khó khăn và 
phiền não của cuộc đời. 

Ngày xưa, có một vị Thây viết quyên “Mới với tuổi 20” và quyên sách ấy cũng giúp tôi 
được nhiều. Bây giờ thì mình cũng cần thêm những quyền “Nới với tuổi 40, 50+" nữa rồi phải 
không bạn? 


Tiếng cây lá chuyển mùa 

Bây giờ đang bắt đầu vào cuối mùa hè, nhưng tôi cũng đã thấy bóng dáng của mùa thu đang về. 
Tôi không biết một chiếc lá bắt đầu “thu” từ lúc nào, chỉ biết một buổi sáng thức dậy nhìn sang 
khu rừng cạnh nhà, thấy toàn màu sắc. Và trong cuộc đời cũng vậy, chúng ta bắt đầu biết là 
mình “già” khi nào bạn nhỉ? Khi nhìn đứa con của mình ra trường, đi làm, lập gia đình; hoặc khi 
thấy người chủ mới trong công ty còn trẻ hơn mình; hay khi thấy vị bác sĩ khám cho ta, người 
cảnh sát chận ta lại, chỉ đáng tuổi con cháu mình mà thôi... 


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết về chiếc lá thu phai với những "chập chùng lau trắng 
trong tay." Ông ví tuổi này như một chiếc lá mùa thu mà còn bị phai màu! Nhưng lá thu nơi đây 
không có phai mà lại rất đậm màu! Tôi thích mùa thu nơi này vì nó không phải là màu của 
hoàng hôn, của đoạn cuối, mà tôi thấy chúng tượng trưng cho sự sống và sự chín tới. 


Ở vùng tôi ở không gian rât đẹp vào mùa Thu, khi những chiêc lá băt đâu đôi màu. Tôi 
thích được đi thiên hành dưới những cơn mưa của màu sắc, có tiêng gió lùa những chiêc lá khô 
chạy đuổi nhau lào xào trên mặt đường cuỗn theo mỗi bước chân. Vòm cây bóng mát che ngang 


15 


trên con đường nhỏ mình đi có muôn màu lá chín. Mỗi tờ lá cũng có một mùi thơm riêng của 
nó! Bạn có tưởng được trên vũ trụ này có biết bao nhiêu là màu vàng khác nhau không? Biết 
bao nhiêu là những màu cam, màu tím, màu đỏ khác nhau không? Một ngày ngồi yên trong 
rừng, ta có thể lắng nghe được tiếng cây lá chuyên mùa. 


Một buổi chiều toàn vẹn 

Bạn biết không, khi đến một tuổi mà ta chợt ý thức rằng “cững sẽ chẳng còn bao nhiêu những 
mùa xuân xanh lá và mùa thu rực rở nữa, để làm cho tôi dừng lại trên con đường nhỏ mình đi", 
thì ta cũng bắt đầu hiểu được những gì mình thật sự có chỉ là giây phút này mà thôi, ngoài ra 
không còn gì khác hơn nữa. Ta cũng biết được rằng, mình không bao giờ nắm bắt được một điều 
gì hết, chúng sẽ xảy ra và rồi sẽ qua đi, dù ta có mong cầu hay ghét bỏ. Có lẽ cái Tôi của mình 
cũng không còn cứng nhắc như xưa, ta dễ tiếp nhận và sống thật với những gì xảy ra hơn. Và tôi 
cũng kinh nghiệm rằng, những lời nói dầu hay đẹp đến đâu cũng không có giá trị bằng cách ta 
đối xử với nhau; rằng sự chấp nhứt là gốc rễ của mọi thứ khổ đau, và biết buông bỏ là cánh cửa 
của hạnh phúc. 


Tất cả cũng chỉ là một sự thực tập mà thôi, và nếu như không phải là lúc này thì sẽ là lúc 
nào đây bạn nhỉ? Một chiếc lá chín cũng cần ngày tháng... Cuộc sống qua nhanh lắm! Có một 
người bạn chia sẻ rằng anh thấy cuộc đời này rất ngắn, vì vậy cho nên câu châm ngôn sống của 
anh vào tuổi này là “.Js¿ Do ¿£!” Tôi thì nghĩ khác, vì cuộc sống này ngắn nên mình cần sống 
cho chân thật hơn và sâu sắc hơn. Jwsf đo if is not enough! Ngày nay tôi tập thở có ý thức, bước 
đi cho vững chãi, giữ cho lưng mình được thăng để có thê tiếp xử với những bất ngờ và khó khăn 
xảy đến, và giữ cho lòng mình được mở rộng đề vẫn có thể cảm thông được những khổ đau của 
nhau. Tôi không còn tìm kiếm xa xôi, mà ý thức được rằng phép lạ là được đi từng bước thong 
dong và hạnh phúc trên mặt đất này. 


Có những ngày đi trên con đường nhỏ phủ lá quanh bờ hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng 
phản chiếu bóng rừng cây màu lá, tôi cảm thấy một hạnh phúc thật vững vàng và bình yên. 
Trong cuộc sống, nhiều khi vì thôi kiếm tìm mà ta lại có thể tiếp xúc được với những hạnh phúc 
rất tự nhiên, chân thật và sâu sắc, đó có thê là một buổi chiều cuối thu, tuy tiếng chuông ngân từ 
một ngôi chùa xa đã ngừng vang, nhưng trong không gian vẫn còn vương mãi hương thơm 
ngát... 


Temple bells die OUI. 

The fragrant blossoms remain. 
A perƒect evening! 

Basho — 


Chùa xưa, chuông lặng tiếng ngân 
Hương hoa vẫn thoảng 
Chiêu buông vẹn toàn 


16 


không dừng lại và cũng không VỘI vã 


Hakuin là một thiền sư Nhật vào cuối thế kỷ 17 (1685—1768), ông cũng là người có công khôi 
phục lại dòng thiền Lâm tế tại Nhật. Thiền sư Hakuin là một nhà tu, mà cũng vừa là một nhà thơ 
và lại là một họa sĩ rất tài. Những bức thư pháp và tranh vẽ của Hakuin, còn được gọi là néf cọ 
giác ngộ, có những nét đơn sơ và rất mới lạ, chúng đã mang lại nhiều cảm hứng và cũng là sự 
hướng dẫn tu học cho biết bao thế hệ thiền sinh. 


Trong những bức họa của ông, có lẽ tôi thích nhất là bức tranh về ba người mù. Thiên sư 
Hakuin vẽ ba người mù đang cùng nhau dò dẫm bước qua một chiếc cầu khi, làm bằng một thân 
cây ngã. Trong bức tranh ấy, chiếc cầu mỗi lúc lại càng trở nên nhỏ hẹp và người đi lại phải 
càng vất vả hơn. Người mù thứ nhất, phía bên phải, một tay cầm đôi đép của mình, một tay cầm 
cây gậy cân thận dò dẫm cố với tới phía trước. Người mù thứ hai, vắt chiếc gậy vào thắt lưng, 
anh cúi xuống dùng bàn tay mình vịn vào thân cây lần mò bước tới. Người thứ ba, anh treo đôi 
đép vào đầu chiếc gậy của mình đề giữ thăng bằng, và quỳ hắn xuống để bò mà đi tới. Và nếu ta 
nhìn sang bên trái, chiếc cầu cheo leo ấy không đưa đến bờ bên kia mà chỉ treo lơ lững giữa 
không trung, ở phía xa xa là một dãy núi khuất trong mây và bên dưới là một vực sâu thắm... 
Chúng ta tự hỏi, không biết họ sẽ làm gì khi đi lần được đến cuối chiếc cầu khi ấy? 


Bạn biết không, thiền sư Hakuin cũng là tác giả của công án “Tiếng võ của một bàn tay”, 
nên có lẽ bức tranh ấy cũng là một công án đề cho chúng ta quán chiếu. Hay là ý của thiền sư 
Hakuin muốn diễn tả về hành trình tu học của một thiền sinh? Như những người mù ấy, chúng 
ta dò dẫm bước tới trên một chiếc cầu nhỏ cheo leo, ai có thê thật sự biết được mình đang đi về 
đâu, và nơi cuối con đường ấy là gì? 


Nhưng tôi thì không quan tâm lắm về việc ấy, vì tôi nghĩ trên hành trình tu học con 
đường ta đang đi cũng quan trọng như nơi ta sẽ đến, vì nơi nào ta đến mà không phải là bây giờ 
và ở đây phải không bạn? Nếu nơi này ta tập cho mình có được an vui thì nơi ấy chắc cũng sẽ 
được an vui. Còn nếu như nơi này ngày không vui và trời không xanh, thì chắc gì nơi ta về sẽ là 
gì khác hơn. 

Bộc Lưu 

Bức tranh ấy của thiền sư Hakuin làm tôi nhớ đến một bài kinh trong Tương Ưng Bộ (Samyutta- 
Nikáya), có tựa là Bóc Lưu. Có người hỏi đức Phật rằng bằng cách nào mà Ngài đã vượt qua 
được dòng nước lũ. Đức Phật chỉ đơn giản đáp: 


- "Này Hiển giả, không đứng lại, không vội vã, Ta vượt khỏi dòng nước lñ." Ï crossed over the 
lood without pushing ƒorward, without staying In pÌace. 


17 


- "Thưa ngài, làm sao không đứng lại, không vội vã, Ngài vượt khỏi dòng nước lũ?" Người ấy 
hỏi. 

- "Này Hiển giả, khi Ta đứng lại, thời Ta bị chìm xuống. Khi Ta vội vã, thời Ta bị cuốn trôi; do 
vậy, này Hiển giả, không đứng lại, không vội vã, Ta vượt khỏi dòng nước lũ." 


Tôi nghĩ đức Phật muốn dạy rằng trên con đường tu học chúng ta phải biết khéo léo và từ 
tốn với chính mình, và hãy có niềm tin vào mỗi bước chân đi tới. Nhờ tiếp tục bước tới, không 
dừng lại và cũng không vội vã, với một thái độ vững chãi và thảnh thơi, mà ta sẽ vuợt qua những 
khó khăn của mình, bước qua được dòng nước lũ. 


Trên bước đường tu học và trong cuộc sống thường ngày, chắc chắn có những lúc ta sẽ 
phải đối diện với những nghịch cảnh, với những khó khăn tưởng chừng như không có lối ra, 
nhưng ta hãy cứ vững lòng và thong thả bước tới, và cũng đừng bao giờ dừng lại. 

Hãy giữ cho lòng ta mềm và lưng ta thăng 

Nhưng làm thế nào để ta có thê vừa vững chãi, mà cũng lại vừa có thể thánh thơi bước tới, trong 
một cuộc sống nhiều nhiêu khê và đầy những bất ngờ này bạn hả? Có một vị thiền sư dạy cho 
chúng ta một phương cách thực tập rất hay. Ngài khuyên ta hãy tập giữ cho lòng mình luôn 
được mềm dịu nhưng lưng ta lúc nào cũng được thăng, sof† font and strong back. Một tâm lòng 
mềm địu, søf# on, là một tâm từ, một thái độ chấp nhận và biết thứ tha, nó giúp ta mở rộng 
lòng mình ra và tiếp xúc được với những khó khăn, bất ngờ của cuộc sống. Một lưng ngay 
thắng, s/rong back, là một năng lượng của chánh niệm, một dũng lực, giúp mình tiếp tục vững 
chãi và khéo léo bước tới. 

Với sự thực tập Ấy, chúng ta sẽ có thể đối diện với những khổ đau, tiếp xúc được với 
những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nhưng không để cơn nước lũ lôi cuốn ta đi hoặc nhân 
chìm ta vào trong giây phút hiện tại. Chánh niệm chính là chiếc lưng thắng, sírong back, đó là 
năng lượng của tuệ giác giúp ta có dũng lực vượt qua những thử thách của cuộc đời. Và tình 
thương, khả năng biết cảm thông với những khổ đau của cuộc đời, dám tiếp xúc với hạnh phúc 
niễm vui, chính là tấm lòng mềm dịu, sø# ƒroni, giúp ta bước đi giữa cuộc đời như một dòng suối 
mát. 

Tiếp xúc với cuộc đời bằng sự mềm dịu của tình thương giúp ta có thê tiếp nhận những gì 
xảy ra mà không đóng kín trái tìm mình lại, vẫn giữ được nụ cười, biết tha thứ cho những khổ 
đau. Và ta có thê giữ được thái độ ấy bằng sự thực tập chánh niệm, năng lượng của tuệ giác và 
sự vững chãi. 

Hơi thở ý thức 

Bạn biết không, trong cuộc đời có lẽ chúng ta sẽ không thê nào thật sự chuẩn bị trước cho một 
việc gì hết, từ những việc bình thường như là đi làm, lập gia đình, có con, hoặc là đối diện với 
cái bệnh, già, và chết... cho dù mình có cố găng đến đâu. Thật ra ta chỉ có thể tiếp XỬ VỚI cuộc 


18 


sống khi nó đang xảy ra mà thôi. Ta đâu có thể chuẩn bị trước cho một sự mất mát nào, cho một 
hạnh phúc nào, hoặc cho một khổ đau nào. Nó chỉ có thể là giây phút này mà thôi. Vì vậy mà 
sự tu học không phải chỉ là một công phu thực tập trên tọa cụ, nó cũng chính là biết sống thật với 
mình, có mặt với những kinh nghiệm nào đang có mặt và xảy ra trong giây phút này. 


Hơi thở ý thức là một phương cách rất mầu nhiệm để giúp ta tiếp xúc được với sự sống 
đang có mặt. /ơi thở ý thức chỉ đơn giản có nghĩa là mình có ý thức về hơi thở của mình, thở và 
biết được rằng mình đang thở. Nó đem sự sống về có mặt. Bạn hãy thử thở vào một hơi thở sâu 
và nhẹ đi, ta sẽ thấy vai và lưng mình ngay thẳng lên, ta trở nên vững chãi hơn, và khi thở ra một 
hơi nhẹ, ta thấy ngực bụng của mình trở nên mềm dịu tự nhiên. Sơf† front and strong back, hơi 
thở ý thức sẽ giúp ta có khả năng làm được việc ấy. 


Hạnh phúc trong vô thường 


Tôi nghĩ bức tranh người mù qua cầu của thiền sư Hakuin cũng nói lên sâu sắc lẽ vô thường của 
đời sống. Trên hành trình của cuộc sống chúng ta nên tiếp xúc, sờ chạm, vào thực tại cho thật 
sâu sắc, và rồi buông bỏ để tiếp tục bước tới. Đời sống thay đổi nhanh đến bất ngờ! Mỗi ngày 
trên đường đi làm, tôi thấy những phó xá, nhà cửa biến đổi. Những cửa tiệm thân quen bao 
nhiêu năm, chợt một ngày đi ngang qua thấy cửa đóng kín im im. Có biết bao cuộc đời chung 
quanh cũng ảnh hưởng theo. 


Một người bạn kể, có một lần phải từ giã căn phòng làm việc mà anh đã có mặt nơi đó 
mỗi ngày hơn hai mươi mấy năm trời. Ngày cuối anh ngồi thật yên, sắp đặt lại vài quyên sách, 
và đưa tay chạm vào mặt bàn, chiếc ghé, tủ sách... không gian ấy thật lâu. Như người mù trong 
bức tranh của thiền sư Hakuin, anh sờ chạm vào hiện tại, những gì đang có mặt trong giờ phút 
này, và rồi buông bỏ hết, để tiếp tục bước tới vào một nơi mình không hề biết. 


Tôi nghĩ, sống trong đời chúng ta phải biết tiếp xúc với sự sống của mình. Và sự sống của 
mình được làm bằng những gì bạn hả? Nếu nhìn cho sâu sắc ta sẽ thấy rằng, thật ra nó không 
phải được làm bằng những gì lớn lao, mà chỉ là những buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, bằng những 
người bạn, người thương của mình, bằng con đường mình đi, bằng những giọt mưa, những sợi 
năng... hằng ngày. Mà nếu như ta không có mặt để tiếp xúc với những cái bình thường ấy, thì 
làm sao ta có thê thật sự sống được phải không bạn! 


Tôi nhớ có lần được đọc rằng, Yow are not able to enjoy liƒe because you are not able to 
enjoy the things in lịƑe. Sự thật đơn giản là vậy. Nếu ta không biết có hạnh phúc với những gì 
đơn sơ bình thường đang có mặt chung quanh ta, thì làm sao ta có thê sống hạnh phúc được? 
Chúng là một đóa hoa, một hạt sỏi, một ánh trăng... mà ta chỉ có dịp gặp một lần trên con đường 
mình qua. 


Trong cuộc đời, đôi diện với những khó khăn dễ làm tâm lòng ta trở nên khô khan và chai 
cứng, lưng ta oăn xuông với những muộn phiên chông chât. Hãy ý thức đê thở nhẹ và sâu, nó sẽ 


19 


giúp bạn ngồi thắng lên và đem hạnh phúc với tình thương trở về. Trên con đường bạn đi, hãy 
nhớ sờ chạm vào sự sống cho sâu sắc và nhìn cho thật rõ bạn nhé. Và không cần dừng lại cũng 
không cần vội vã, hãy tiếp tục bước tới, ta sẽ có được một bình yên và niềm tin ngay giữa những 


biên đôi vô thường. 


20 


có thơm đến, hoa rụng về 


Bạn có nghĩ sự tu học sẽ làm ta mật đi lòng say mê của mình đôi với cuộc sông chăng? Nó có 
khiên chúng ta trở nên không còn tự nhiên trong lôi tiêp xử hăng ngày của mình? Có người bạn 
bảo răng sau khi "tu thiên” một thời gian rôi thì dường như chị cũng bớt còn biêt xúc cảm. Và có 


An!! 


một nhà soạn kịch chia sẻ là từ ngày biết "tu thiền", anh đã không còn có thể "khóc cười với 


kịch" được nữa! 


Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, khi bước vào con đường tu học ta sẽ phải đánh mất đi sự say 
mê (passion) và những bén nhạy tự nhiên (sponfanerfy) của mình đối với cuộc sống chung 
quanh. Dường như là thiền tập sẽ khiến ta trở thành một người vô cảm! Nhưng sự thật có đúng 
là như vậy chăng? 


Thê nào là tự nhiên ? 


Tôi thấy vấn đề có lẽ là vì chúng ta có một quan niệm sai lầm, một lối hiểu khác về thế nào là 
tánh tự nhiên của mình. Có thể ta lầm lẫn tính tự nhiên với lại những tập quán và thói quen sẵn 
có của mình, và cũng có lẽ ta nghĩ rằng những hành động nào mà không suy tính, phản ứng theo 
cảm xúc, thì mới là tự nhiên, s?onaneï1y. 


>> H 


Thật ra phần lớn những hành động mà ta cho là 


^ „ 


tự nhiên" ấy, chúng chỉ là những phản 
ứng bị điều kiện của mình mà thôi. Chúng ta bị điều kiện bởi các thói quen và tập quán lâu đời, 
mà chúng là sự huân tập của những buôn vui, ham muốn, ghét bỏ qua năm tháng. Chúng ta hành 
xử theo chúng, đôi khi làm mà không hề ý thức được hậu quả của việc mình làm. Và rồi ta bị 
trôi lăn theo những bận rộn, lo âu của cuộc sống hằng ngày, phản ứng máy móc theo hoàn cảnh 
chung quanh. Và ta lại vô tình cho đó là sự say mê (?ass7on) và tánh tự nhiên (s/onfaneify) của 
mình. 


Bạn biết không, ngày nay với công nghệ truyền thông đễ dàng, với những video clips 
được đăng trên mạng, chúng ta thường được chứng kiến và xem những hình ảnh rất bất nhẫn, 
những thái độ tàn bạo, những thờ ơ trước những khổ đau của con người với nhau... và tôi không 
thể nào tin rằng đó lại là sự tự nhiên của mình được. 


Và thật ra tôi nghĩ chính sự tu học sẽ giúp ta tiếp xúc lại được những gì là chân thật tự 
nhiên trong ta, và chung quanh ta. Nếu như ta ít còn bị sai xử theo những tập quán và thói quen 
xưa cũ, của những có chấp và thù ghét, có lẽ cái nhìn của ta sẽ được sâu sắc hơn. Và từ một cái 
thấy rộng mở ấy nó sẽ mang lại cho mình một tình thương lớn. 


Nhắt kỳ nhất hội 


Nếu bạn có dịp bước vào một ngôi trà thất có lẽ bạn sẽ nhìn thấy một tờ thư pháp treo trên tường 
với dòng chữ “nhất kỳ nhất hội”, one time one meeting. Đó cũng là một câu châm ngôn trong 


21 


Trà đạo. Chúng ta chỉ có thể gặp nhau, tiếp xúc nhau, một lần duy nhất mà thôi. Tuy trong cuộc 
sống ta có thê đã gặp nhau nhiều lần, đã cùng ngồi uống với nhau bao nhiêu tách trà, nhưng mỗi 

lần là một lần hoàn toàn mới. Bao giờ cũng chỉ có thê là một lần gặp mặt này thôi và chỉ là một 

tách trà này mà thôi. Không thê là một lần thứ hai. Và nếu ta biết có mặt trọn vẹn với giây phút 
Ấy, ta mới có thê tiếp xúc được với sự tự nhiên chân thật của sự sống. 


Bà Maurine Stuart là một giáo thọ thuộc dòng thiền Lâm Té, và cũng là một nhạc sĩ trình 
tấu piano, có chia sẻ như sau: 


“Chúng ta bao giờ cũng là đang bắt đầu. Lúc nào cũng sẽ là lần đâu tiên của mình. Khi chơi 
piano, tôi thường đánh nhạc đến dấu hiệu lặp trở lại (repeat sign) trong bài nhạc. Thát ra ta có 
thể nào lặp lại đoạn nhạc ấy được chăng? Mỗi khi dạy học trò mình chơi piano, và khi đánh đến 
dấu lặp trở lại ấy, tôi bảo các em rằng, không có sự lặp lại. Chúng ta trở lại đâu của đoạn nhạc 


, 


ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ giống y như trước. Lúc nào cũng sẽ là mới tỉnh khôi. ' 


Và sự sống của ta cũng vậy. Mà thật ra đó mới chính là cái ý nghĩa chân thật, sâu xa của 
sự tự nhiên, nó khác biệt với những phản ứng và lối hành xử máy móc có điều kiện kia biết là 
bao nhiêu! Tuy hoàn cảnh có thể không thay đổi, năm tháng vẫn vậy, cũng tách trà ấy, cũng trời 
mây ấy, nhưng những điều kiện chung quanh ta, và ngay chính ta, chắc gì cũng vẫn là như xưa? 
Và nếu như ta không thật sự có mặt thì mình có thể nào sống với một lòng say mê tự nhiên như 
ta nghĩ được chăng? Vì cuộc sống không bao giờ có một sự lặp lại, nhưng nhiều khi ta vẫn cứ 
ôm ấp và tiếp nối mãi những nỗi muộn phiền xưa cũ của mình... 

Về lại với chính tôi. 

Một văn hào Pháp của thế kỷ thứ 16, ông Montaigne, có chia sẻ về một phương cách giúp ông 
tiếp xúc với hạnh phúc trong cuộc sống "Ki tôi khiêu vũ, tôi khiêu vũ; khi tôi ngủ, tôi ngủ; vâng, 
và khi tôi ấi dạo một mình trong một vườn cây đẹp, nếu như thỉnh thoảng sự suy nghĩ của tôi có 
trôi dạt về một nơi chốn xa xôi nào đó, tôi mang nó trở về với những bước chân của mình, với 
vườn cây chung quanh, với sự có mặt của một sự tĩnh lặng ngọt ngào, về lại với chính tôi. " 


Ông Montaisne chia sẻ những thực tập của ông như là một nhà thiền bạn nhỉ? Và chúng 
ta cũng có thể như ông, tập dừng lại đề tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trên con đường 
mình đi mỗi ngày. Và nhiều khi ta lại có thể khám phá ra rằng, thật ra trong giây phút này không 
có những bắt an và lo âu như ta nghĩ, mà là nó "có mặt của một sự tĩnh lặng ngọt ngào" khi ta 
biết quay “về lại với chính ta". 


Trong nhà thiền có một phương cách rất hay giúp ta trở về lại với chính mình bằng cách 
tiếp xúc với những gì đang có mặt. Và bạn có thể bắt đầu bằng cách trở về với hơi thở của mình, 
và lắng nghe những âm thanh nào đang có mặt chung quanh ta. Dù là ta đang đứng giữa một 
khu phố ồn ào náo nhiệt hay đang ngồi trong một căn phòng yên lắng, cũng không có gì khác 
biệt. Ta chỉ cần đơn giản chú ý đến hơi thở của mình và những âm thanh nào đang có mặt chung 


22 


quanh ta. Khi ta ý thức được những âm thanh khác nhau tiếp nối nhau khởi lên rồi qua đi, ta sẽ 
cảm thấy mình được mở rộng ra hơn, tĩnh lặng hơn. Và bạn cũng có thê đặt câu hỏi rằng, "Cái gì 
biết là mình đang nghe những âm thanh ấy?" Ta đang nghe đó, nhưng cái gì đang biết? Không 
phải là z¡ biết mà là cái gì đang biết? Câu hỏi ấy sẽ mang ta trở về có mặt trong giờ phút hiện 
tại, và nó cũng giúp cho mình không bị dính mắc vào những gì đang có mặt. 

Bạn biết không, bài tập đơn giản ấy có thể giúp ta dừng lại, và bớt bị sai xử bỡi những 
thói quen và tập quán mà có thê mang mình từ khô đau này sang khổ đau khác. 


Trong cuộc sống cũng có lúc ta cần nương tựa vào hơi thở và sự thực tập, để giúp ta có 
thể định phương hướng mỗi khi mình cảm thấy như đang lạc lối, những khi cuộc sống quá bấp 
bênh, khi ta đang bối rối trước những mắt mát, hờn giận, hay là những tật bệnh. Khi đối diện với 
những hoàn cảnh khó khăn ta thường dễ bị những thói quen, tập quán xưa sai xử, bằng những 
xúc cảm trong ta. Và nhiều khi chúng chỉ lại khiến cho tình trạng phức tạp hơn, phiền não hơn 
mà thôi. Biết nương tựa vào sự thực tập của mình ta sẽ thấy được con đường trở về. 


Sau theo hoa rụng về 


Có một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi trở về trễ. Khi Ông về đến thiền viện, vị 
thủ tọa đứng chờ hỏi, “Thưa Thầy đi đâu về, tăng chúng đang chờ Thầy?” Trường Sa đáp, “Ta 
đi đạo trong núi chơi.” Vị thủ tọa hỏi, “Đến chỗ nào Thầy mới trở về?” Ông đáp, “Những hoa 
anh đào trong rừng rất đẹp, trong khi bước theo nhìn, chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi. Và 
có những hoa bồ công anh, và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ, với những cánh bướm bay vờn bên 
trên, và khi say mê nhìn ngắm chúng, ta thấy con đường quay trở về nhà.” T”jy tùy phương thảo 
khứ, Hựu trục lạc hoa hồi. 


Thiên nhiên cũng có một năng lượng nuôi dưỡng hạnh phúc và chuyên hóa muộn phiền 
trong ta rất lớn, có lẽ nhờ sự tự nhiên của nó. Có một lần tôi ở trên một tu viện trên núi, một bên 
là biển. Có những đêm nhìn xuống xa ngoài kia phía chân trời, tôi thấy lấp lánh đèn những chiếc 
ghe đánh cá ngoài biển xa, bên trên là ngàn sao lóng lánh như những hạt thủy tinh vụn vỡ. Một 
không gian ấy chợt mang ta trở về sự rộng lớn tự nhiên của chính mình. 


Trong cuộc sống ta vẫn cần phải biết ứng xử sao cho thích hợp, nhưng đừng để đánh mất sự 
tự nhiên của mình theo những buôn vui xưa cũ. Có lẽ những hạnh phúc chân thật chỉ có mặt khi 
ta có khả năng trở về với một sự trong sáng tự nhiên trong giờ phút này. Bạn biết không, dù ở 
nơi đâu thì mỗi bước đi tới của ta cũng có thê là một bước trở về với chính mình. 7zước tùy cỏ 
thơm đến, Sau theo hoa rụng về. Những hạnh phúc cũng đang có mặt trên con đường ta đi, và 
"khi say mê nhìn ngắm chúng, ta thấy con đường quay trở về nhà... ” 


23 


buộc mái chèo vào hoàng hôn 


Mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm. Nhớ năm trước có những trận bão tuyết ngập phố xá khiến 
các trường phải đóng cửa hết mấy ngày. Vậy mà bây giờ cũng đã vào cuối đông, chỉ có nhiều 
những ngày mưa. Mùa đông không có một ngày tuyết, lại cảm như thấy thiếu. 

Thời gian vào lúc chuyển mùa thường khiến ta bước chậm lại đôi chút, khi trên con 
đường mình đi chợt bắt gặp những mầm lá xanh trên một cành cây khô gây, hay nhìn thấy vài nụ 
hoa nhỏ trong một bụi cây trơ trụi bên đường. 


Mà đời sống cũng vậy, những thăng trầm của cuộc sống chung quanh cũng thường khiến 
ta chậm bước lại. Thường thì chính những khó khăn bắt ngờ trong cuộc sống lại giúp ta ý thức 
được những tạm bợ và đôi thay của cuộc đời, và biết nhìn lại sâu xa hơn. 


Cái khăn sạch 


Trong chúng ta có lẽ không ai lại không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của tình trạng kinh tế 
ngày nay. Tôi nghe nói, tình trạng kinh tế sụp đỗ hôm nay là cũng do ở lòng tham, greed, của 
chúng ta mà ra. Và lòng tham ấy không phải của riêng một nhóm người nào, mà là của tất cả 
chúng ta, của kẻ bán lẫn người mua, muốn làm lợi một cách nhanh chóng và dễ dàng. 


Cũng mong rồi người ta sẽ tìm được phương cách đề thoát ra được khỏi tình trạng này. 
Nhưng nếu như ta không nhìn thấy được gốc rễ của vấn đề thì mình cũng khó thật sự chuyền đổi 
được nó phải không bạn. 


Tôi có đọc một bài báo kê lại một câu truyện về chiếc khăn sạch của nhà văn Trần Quốc 
Tiến. Có một ông bác bảo đứa cháu trai sáu tuôi lây khăn lau cho sạch cái bàn đề ông chuẩn bị 
tiếp khách. Thằng bé vâng lời, mang khăn lên lau bàn. Nhưng sau mỗi lần nó lau xong ông đều 
kiểm tra lại, và thấy cái bàn bẩn vẫn hoàn bản. Người bác xem lại và hiêu ra nguyên do khiến 
thằng bé lau mãi mà cái bàn vẫn không thể sạch. Ông hỏi: “Cháu có biết tại sao không?”, thăng 
bé thật thà bảo: “Dạ không ạ.” Người bác đưa cho nó xem cái khăn rất bắn, ôn tồn bảo: “Cái 
khăn này quá bắn, cháu thấy không, cho nên cháu lau mãi mà bàn vẫn chưa sạch được là phải. 
Muốn lau bàn thật sạch, trước hết cháu phải giặt cái khăn cho sạch đi đã”. Thằng bé vâng lời rồi 
đi giặt khăn. 

Chuyện đơn sơ thôi nhưng sâu sắc phải không bạn. Dùng cái khăn dơ để lau chùi thì vật 
được lau chùi ấy không thể nào sạch được, mà nhiều khi còn lại dơ hơn lúc chưa lau chùi. 


Có người bảo rằng, cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn biết bao nêu như có được thêm những người 
giàu có, như Warrent Bufftt, Bill Gates, biết đem san xẻ sự giàu có của mình, đóng góp vào các 


24 


công việc từ thiện, giúp nâng cao cuộc sông của người chung quanh. Lễ dĩ nhiên, đó là một điêu 
quá hay đẹp rôi phải không bạn! 


Nhưng trong cuộc sống tôi nghĩ chúng ta cần một cái nhìn rộng lớn hơn nữa. Chúng ta 
cần nhìn sâu xa hơn đề thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta sẽ không thê thật sự 
thay đôi được gì nêu như mình không thấy được những gì cần chuyền hóa. 

Ngày là ngày và đêm là đêm 

Khi đứng trước một cây khô héo với những chiếc lá vàng úa, nếu ta biết chăm sóc cho gốc rễ của 
nó, thay vì chỉ tưới nước vào những chiếc lá khô héo, thì cây ấy sẽ dễ dàng trở lại xanh tươi hơn, 
phải không bạn. Và trên con đường tu học, thấy rõ được thực tại của mình là một phương cách 
rất nhiệm mầu đề chuyên hóa những khổ đau trong ta và cuộc sống chung quanh mình. 


Trong Kinh Tương Ưng, Phật có dạy rằng chúng ta chỉ có thể chuyên hóa những ham muốn, 
buồn giận, sợ hãi, khổ đau bằng cách nhìn thấy nó một cách chân thật. Ngày xưa Phật thường đi 
vào những nơi rừng vắng đề tham thiền. Vào những đêm khuya tối trời, mỗi tiếng động, mỗi 
cành cây khô gẫy, mỗi tàng lá lung lay, mỗi bóng một con thú đều có thê làm phát sinh lên trong 
ta một sự tưởng tượng, một nỗi khiếp SỢ. 


Phật kể, nêu như nỗi sợ ấy phát sinh trong khi đang đi, thì ngài sẽ tiếp tục đi và "không dừng 
bước, không ngôi xuống, không nằm", nêu như nỗi sợ ấy phát sinh trong khi đang đứng thì ngài 
sẽ vẫn tiếp tục đứng, "không đi, không ngôi, không nằm." Phật sẽ vẫn giữ nguyên tư thế ấy và 
tĩnh lặng quan sát cho đến khi nào nỗi sợ qua đi ngài mới đổi oai nghỉ. 


"Này Janussoni, lúc ta đang đi, nổi sợ hãi kinh hoàng lại phát sanh. Biết vậy, ta không 
dừng bước, không ngôi xuống, không nằm, sáng suốt cương quyết đương đầu với thử thách và 
chế ngự nó. 


"Khi ta đang đứng, nổi lo sợ cũng phát sanh. Biết vậy, ta không đi, không ngồi, không 
nằm, sáng suốt cương quyết đương đâu với thử thách và chế ngự nó. 


"Khi ta đang nằm, nổi lo sợ cũng phát sanh. Biết vậy, ta không đứng dậy, không đi, 
không ngôi, sáng suốt cương quyết đương đâu với thử thách và chế ngự nó. 

"Này Janussoni, có nhiều đạo sĩ cho rằng ngày và đêm cũng như nhau, Như Lai lại nói: 
'Ngày là ngày và đêm vẫn là đêm' ". 

Trong khi những đạo sĩ khác nói với Phật rằng phương cách của họ là quán tưởng rằng 
ban đêm cũng như ban ngày, tuy trong đêm tối họ vẫn cảm thấy như ban ngày, nên không có một 
nỗi sợ hãi nào hết. Nhưng Phật không đồng ý, ngài đối diện với thực tại để thấy được gốc rễ của 
vấn đề, “ngày là ngày và đêm vẫn là đêm. ” Đức Phật không tránh né, cũng không tưởng tượng 
thêm gì khác hơn, ngài chỉ đơn sơ tiếp xúc với những gì đang xảy ra và thấy được nó như-là. 


25 


Đức Phật đối diện với những nỗi sợ của mình bằng một thái độ từ tốn và ôn hòa. Ngài 
chế ngự chúng bằng một cái thấy tĩnh lặng, sáng suốt, không phản ứng. Quay về nương tựa với 
chính mình. Và nhờ một cái thấy tĩnh lặng và trong sáng ấy, tuy không làm gì hết, mà những 
khổ đau lại tự nhiên được chuyền hóa. 


Bạn biết không, trên con đường tu học nhiều khi chúng ta vẫn mong tìm một phương 
pháp nhiệm mâu nào đó đề chuyền hóa khổ đau của mình. Nhưng nhiều khi ta chỉ cần biết dừng 
lại và đối diện với chính nó mà thôi, thấy được rõ những gốc rễ khổ đau nào đang có mặt trong 
ta. Và tôi nghĩ, nêu như mình vẫn chưa nhìn thấy thì có lẽ sẽ khó có một phương pháp nào lại có 
thê giúp ta thấy được. 


Đó cũng là con đường của Phật dạy vê một cái thây chân thật, chánh kiên, phải không 
bạn. Nhìn vào thực tại đang có mặt, nương tựa vào sự trong sáng của chính mình, đê thây được 
răng ngày là ngày và đêm là đêm. 

Buộc chèo vào hoàng hôn 

Bâu trời hoàng hôn của một cuôi đông cũng có một vẽ đẹp rât riêng. Có những buôi chiêu trên 
con đường về nhà, tôi nhìn những áng mây pha lẫn màu vàng tím nhuộm thầm chân trời, thật 
đẹp. Dường như những sắc màu của mùa thu năm trước cũng vẫn còn vướng quyện trong áng 
mây cuôi trời vào những ngày hêt đông. 

Tôi nhớ đến một bài thơ của cụ Nguyễn Trãi viết trong một buổi chiêu tà, khi ông lên 
thăm một ngôi chùa năm trên núi cao, 


Du Sơn Tự 

Đoản trạo hệ tà dương 

Thông thông yết thượng phương 
Vân quy thiên tháp lãnh 

Hoa lạc giản lưu hương 

Nhật mộ viên thanh cấp 

Sơn không trúc ảnh trường 

Cá trung chân hữu ý 


Dục ngữ hốt hoàn vương 


Lên chùa trên núi 

Buộc chèo vào hoàng hôn 
Lên lễ Phật bước dôn 
Mây về giường thiển lạnh 


Hoa rụng suối đưa hương 


26 


Trời lặn, tiếng vượn gấp 
Núi không, bóng trúc trườn 
Trong cảnh thật có ý 

Định nói, bỗng quên luôn. 


Phạm Thảo Nguyên (dịch) 


Tôi thích câu thơ dịch ấy "Buộc chèo vào hoàng hôn." Chiếc thuyền nhỏ trên sông dưới bóng 
chiều tà. Không gian trôi chạm nhẹ vào với thời gian. Ta có mặt ngay nơi đây rất tự nhiên mà 
không thấy một sự cô gắng nào hết. Chiếc mái chèo ngắn gác vào với bầu trời hoàng hôn, yên 
nghỉ. Không còn gì xao động. Nước sông tĩnh lặng. 

Trên con đường lên núi, mây trôi ngang qua một am thiền trống không, hoa rụng bên bờ suối 
hương tỏa ngát núi rừng, vạt ánh nắng vàng vắt ngang cuối chân mây, đâu đây tiếng vượn kêu 
giữa núi vắng không, bóng trúc đỗ vươn dài theo ánh hoàng hôn. Và giữa một hiện hữu trong 
sáng ta chợt ý thức răng có lời nào cần để nói nữa đâu... 


27 


rang xưa ván một vắng trăng 


Buổi sáng bước ra khỏi phòng, bãi cỏ xanh trải dài đến tận cuối chân trời. Phía xa kia là một dãy 
núi nằm yên trong sương mờ. Cơn mưa nhỏ chiều qua đã tạnh, tôi thấy những giọt nước còn 
đọng trên một tờ lá lắp lánh mặt trời. Hôm qua tôi với Duy đi xuống thăm bờ ao trong khu rừng 
nhỏ dưới đồi. Duy cứ lăn xăn chạy trước đòi dẫn đường cho tôi. Nó bảo nó biết đường vì đã 
theo các chị xuống đây nhiều lần rồi. Con đường dốc phủ một lớp những sợi lá thông khô tròn 
dài và nhỏ. Tôi phải bước cần thận vì những sợi lá thông khiến con dốc có nơi dễ trơn trợt. Thế 
mà Duy vẫn cứ chạy thoăn thoắt phía trước, tôi phải gọi với theo mấy lần bắt nó phải chậm lại. 
Gió qua lay trúc. 
Chúng tôi xuống đến bên con ao nhỏ, và ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh đó. Duy tìm đâu được một 
nhánh thông dài, nó chạy đến gần mé bờ ao cầm đánh xuống mặt nước làm gợn sóng. Nó vừa 
cầm cây đánh mặt nước và lại cứ nói chuyện huyên thuyên, hết hỏi việc này, rồi lại kế cho tôi 
nghe chuyện khác. Chuyện các chị nó dọa rằng ở trong kia có ông Kẹ, để nó không đám vào nơi 
đây. Nó hỏi tôi tin có ông Kẹ không. Nó hỏi tôi có thích nơi đây không. Nó hỏi ao nước này để 
làm gì. Nó hỏi tôi có biết đường về không... 
Buổi sáng ở nơi đây có âm thanh của tiếng chim hót, của gió reo trên đầu ngọn thông, của 

mặt ao loáng thoáng mây trời xanh cao. 

Phong lai sơ trúc, phong khứ nhỉ trúc bắt lưu thanh, 

Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhỉ đàm vô lưu ảnh. 

Gió qua lay trúc, gió đi rồi trúc không giữ âm thanh 

Nhạn lướt mặt hỗ, nhạn đi rôi hỗ không lưu hình ảnh 

Nơi đây không có trúc, không có nhạn nhưng có thông reo với gió và mây chạm mặt hồ. 

Gió mây đi qua rồi, chỉ thấy rừng thông đứng yên và một mặt hồ tĩnh lặng. 
Tắt cả là của nhau 
Những ngày ở đây trong một khóa tu nơi miền rừng núi, tôi thấy được sự có mặt của hạnh phúc. 
Tôi nghĩ, hạnh phúc sâu sắc nhất phải là những hạnh phúc thật đơn sơ. Và chúng phải là những 
gì đang thật sự hiện hữu ở nơi này. 

Tôi thấy hạnh phúc có mặt trong con đường mình đi, trên con đốc nhỏ xuống bờ sông, băng 
ngang qua một rừng hoa dại mầu tím. Đi trong khu rừng thưa, những hạt mưa ngày hôm qua 
đọng trên những chiếc lá rơi xuống làm tươi mới tắm áo mình đi qua. Tôi chợt thấy ngày mưa 
hôm qua làm trong sáng thêm mặt trời của buổi sáng này. 


28 


Tôi thấy bờ sông ở dưới chân đồi rất đẹp. Một trưa nào tôi sẽ tìm xuống đó, đứng nhìn hai 
bờ cát rộng bên con sông nhỏ. Tôi sẽ nhặt hòn sỏi nhỏ đề liệng sang bờ bên kia. Bạn biết không, 
chúng ta có mặt bên này là vì sự có mặt của bờ bên kia. Nhưng đứng bên đây, tôi cũng không 
thấy mình cần gì phải vội vã. Vì bên kia cũng chỉ có mặt vì bờ bên này. 

Tôi thấy trong cuộc sống vô thường, vẫn có mặt trời và năng âm, mây vẫn bay, hoa vẫn nở, 
chim vẫn hót, lá vẫn xanh, hiện hữu vẫn nhiệm mầu. Trên lối đi, tôi thấy mỗi hạt nước trên lá cỏ 
phản ảnh một khía cạnh riêng của giọt nắng mặt trời. Và trong mỗi giọt nắng tôi thấy cả một 
hành trình bắt đầu từ ngàn dậm xa. 


Tôi thấy con đường tu học không bao giờ là dài hoặc ngắn. Như trong khu rừng nhỏ đầy hoa 
vàng tím này, làm sao tôi có thê biết được lá đã rụng bao nhiêu lần! Chúng tôi bước yên trên bốn 
mùa đang nằm im dưới đất. Hạnh phúc là những bước chân thong dong về lại không gian ấm áp 
bên bếp lửa hồng trong chiếc cốc nhỏ sáng này. 


Tôi thấy nơi đây có những cây sồi già cao xanh lá. Cây sồi to cạnh chiếc cốc nhỏ của tôi đã 
chết mây năm về trước. Năm nay, tôi thấy ngay giữa lòng thân cây mục, có một nhánh sồi nhỏ 
đang vươn lên cao. Nó nhỏ bé mong manh nhưng mọc lên ở giữa, và được nuôi dưỡng bởi gốc 
rễ của thân cây sồi năm trước. Tôi biết, hạnh phúc tuy tiềm ấn nhưng lúc nào cũng có mặt. Ngày 
mưa hôm qua và ngày nắng hôm nay sẽ làm những hạt giống nhỏ chuyên lớn thành cây lá xanh 
tươi, che mát cuộc đời. 


Tôi về đây đề vớt một giọt sương trên lá, để với tay năm một nhánh thông rồi buông ra cho 
nó bay vào vũ trụ mênh mông. Cuộc đời không bao giờ là nhỏ bé. Phải chỉ tay áo lễ của ta rộng 
lớn đủ để ôm trùm hết những nỗi đau của nhau, ôm ấp cho chúng đừng bao giờ trở thành phiền 
não. Những bước chân của ta đi nêu có được an ôn, cũng sẽ không bao giờ chỉ là niềm vui của 
riêng mình. Hạnh phúc là chiếc lá xanh, là cọng cỏ ướt, là ao nhỏ bên đường thiền hành, là một 
ngọn nến sáng nay ta thắp trên bàn Phật. 


Trong khóa tu tôi thích những buổi sáng tỉnh mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn vật 
ngoài kia còn lờ mờ tối. Bao quanh chúng tôi là những khung cửa số lớn. Dãy núi, rừng hoa đại 
mùa xuân, con ao nhỏ giữa rừng thông, và ngọn đồi cỏ trải dài ngoài kia đang có mặt trong mỗi 
chúng tôi, ngồi yên đây. 

Buổi sáng này, sau giờ ngồi thiền, mở mắt ra tôi thấy năng ấm phủ núi đôi ngoài kia. Vạn 
vật lại mới tinh mơ. Bầu trời sáng nay vẫn xanh và trong, vì bản chất của nó bao giờ cũng vậy. 
Vẫn sáng một vẫng trăng 
Ngồi bên ao, tôi nghe tiếng chuông báo chúng vọng xuống từ trên đồi. Tôi gọi Duy về. Nó nhờ 
tôi giữ nhành cây thông và mang về nhà cho nó. Duy lại bỏ chạy lên trước. Thỉnh thoảng nó 
dừng lại chờ tôi. Lên gần đến nơi, nó dặn tôi cứ theo con đường cũ mà đi, còn nó sẽ băng ngang 
dốc mà lên cho nhanh. 


29 


Tôi băng ngang qua một khu rừng nhỏ đây lá non. Mùa nào cũng đẹp. Tôi chợt ý thức rằng 
hạnh phúc không hắn là sự vắng mặt của khổ đau! Trời xanh bao giờ cũng vẫn có mặt, dẫu trong 
một ngày mưa. Mặc dù cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng cho những bước ta đi. Có 
những ngày con đường ta đi lắm bụi đỏ làm mờ mất cay. Nhưng bạn biết không, hai bên đường, 
những đóa hoa vàng tím vẫn nở rộ. 


Có lần, một người bạn hỏi tôi rằng, vì sao hạnh phúc không thê hạnh phúc hơn? Tôi rót cho 
nhau một chén trà thơm, ở nơi đây tôi biết nó có ướp hương của trăng, mây và gió. Đưa người 
bạn ra về, tôi nhìn ánh nắng chiều vàng trên đầu rừng và có một vằng trăng sớm mới về ngang 
đỉnh núi. Tôi biết, vì hạnh phúc là một thực tại. 


Chúng tôi đi rồi, chiếc ao xưa giờ đã trở nên tĩnh lặng. Mây vẫn trôi, thông vẫn reo, năm 
tháng bốn mùa, có lưu giữ lại hình bóng nào! Vâng trăng xưa vẫn trong sáng như một vâng 
trăng. 


30 


cuộc đời có mặt để thay đổi ta 


Giả sử như có một người ngồi trên một chuyên xe lửa đi từ nơi này đến nơi khác. Và nếu như có 
một lúc người ấy cảm thấy con đường đi gặp nhiều dẫn vật và khó khăn, anh ta muốn đổi hướng 
cho chuyên xe của mình đi ngược trở lại. Chiếc xe lửa đang chạy từ đông sang tây, ta muốn 
quay trở lại để đi từ tây sang đông. Ta nghĩ rằng nếu như hạnh phúc không có ở con đường sang 
hướng tây, thì có lẽ nó sẽ có mặt ở con đường sang hướng đông. 


Nhưng bạn biết không, thật ra nếu như ta vẫn đi trên cùng một con đường ấy thì tôi nghĩ 
hướng nào ta đi cũng sẽ chỉ vậy thôi. Chuyến xe cũng sẽ chạy trên cùng một con đường tây ấy, 
cũng vẫn bao nhiêu những dao động ấy, những nghiêng ngả ấy, những dẫn vật ấy. Và trong cuộc 
sống cũng thế, có những lúc ta cảm thấy hướng mình đi có nhiều muộn phiên, ta muốn đổi một 
hướng khác. Nhưng nếu con đường ta đi cũng vẫn được bẻ lái theo những mong cầu, thương 
ghét, buồn giận xưa cũ, thì tôi nghĩ hướng nào ta về cũng sẽ vậy thôi. 

Có lẽ cách hay nhất là ta hãy dừng lại và bước xuống khỏi con đường rầy ấy. 

Dưới cây hồng táo 

Giáo pháp của Phật còn được định nghĩa là Ehipassiko có nghĩa là quay lại để thấy. Tôi nghĩ 
quay lại không phải chỉ đơn giản là đổi một hướng đi, mà còn có nghĩa là ta hãy biết dừng lại. 
Dừng lại để mình không còn bị tiếp tục lao theo con đường rầy xưa cũ, và ý thức được những gì 
đang thật sự xảy ra. Dừng lại cũng có nghĩa là ta có mặt trọn vẹn đề thấy rõ được những ham 
muốn, ghét bỏ của mình, chúng là những phản ứng và sai xử của các tập quán, thói quen xưa cũ, 
mà đã tạo nên những khổ đau của ta. 


Chúng ta đâu thể nào tiếp xúc được với sự trong sáng tự nhiên của giờ phút hiện tại, nếu như 
ta vẫn còn có một sự ghét bỏ hay tìm cầu nào khác, cho dù đó là trong đời sống hay trên con 
đường tu học của mình. Thiền sư Tăng Xán nói Đạo lớn không khó, chỉ cần chúng ta bớt đi 
những lựa chọn và thương ghét của mình, thì cuộc sống này sẽ tự nhiên trong sáng. 


Tôi nhớ câu chuyện về đức Phật trong thời gian ngài còn đang trên con đường tìm đạo. 
Trước khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Phật đã có thời gian đi theo con đường khổ hạnh. Ngài nhịn 
ăn, nhịn uống, không ngủ, thân ngài chỉ còn đa bọc xương mà thôi. Cho đến một hôm, quá đuối 
sức, Phật tự nghĩ, "Nếu mà những bậc tu sĩ khác có thực tập khổ hạnh thì cũng chỉ đến mức này 
mà thôi! Nhưng tại sao ta vẫn không cảm thấy chút gì là giác ngộ, hay được giải thoát! Phải có 
một con đường nào khác nữa chứ!" Lúc đó Phật chợt nhớ lại ngày xưa khi còn nhỏ là một thái 
tử, có một lần được theo Vua cha ra ngoài thành, đến một miền đồng quê. Trong khi Vua cha 
đang quan sát người khác làm việc, thái tử tìm đến dưới gốc một cây hồng táo ngồi lặng yên. 


31 


Bỗng nhiên, khi đó tâm ngài trở nên rât tĩnh lặng. Thái tử nhập được vào sơ định, và cảm thây 
bên trong mình có một niêm hỷ lạc rât sâu sắc. 


Niềm vui ấy không hề xuất phát từ bất cứ một sự tìm cầu hay thành đạt nào. Nó có mặt 
ngay bên trong, với một tâm tĩnh lặng. Nhưng trên con đường tìm kiếm và tu tập khổ hạnh, Phật 
đã vô tình đánh mắt đi cái hạnh phúc ban đầu đó. Một hạnh phúc rất đơn sơ và tự nhiên khi ta 
không có một sự tìm cầu nào nữa. 


Trên con đường tu học đôi khi chúng ta cũng muốn đi tìm một cái gì đó, một pháp môn cao 
siêu nào, một phương pháp thiện xảo nào để giúp cho cuộc đời... nhưng nêu như ta không nhìn 
thấy rõ được mình, thì những gì ta làm có chắc sẽ thật sự mang lại được hạnh phúc nào cho aI. 
Cuộc đời có mặt để thay đổi ta 
Có lần một thiền sinh hỏi Kyodo Roshi, "Thưa thầy, làm thế nào để cho sự tu tập của con được 
sâu sắc thêm hơn?" Ông ta cười to rồi đáp, "Sâu sắc thêm hơn? Thiền tập chỉ có một tầng lớp 
mà thôi. Con đừng nên có cô gắng đề làm 'sâu sắc' thêm hơn làm gì!" Có lẽ ý ông muốn nói 
rằng, những cố gắng của mình có thể vô tình lại chỉ tạo thêm một cái Ta khổ đau khác mà thôi. 
Chúng ta không thê tiếp xúc với hiện tại bằng một sự tập luyện hay cố gắng nào hết, nhưng bằng 
một thái độ buông thả tự nhiên, cho phép và quan sát những gì đang có mặt. 

Sự có mặt đòi hỏi một thái độ cởi mở và tiếp nhận. Chúng ta không thể nào vừa có mặt với 
hiện tại mà cũng lại vừa có một ý muốn làm cho nó khác đi, vì khi ta cố gắng thay đổi thực tại, là 
ta không cho phép thực tại có mặt. 


Ngài Shantideva của thế kỷ thứ 8 có nói, “Chúng ta có mặt ở nơi này không phải để thay đồi 
cuộc đời; mà cuộc đời có mặt đề chuyền đôi ta.” We are not here to change the world; the world 
is here to change us. Khi ta có thể mở lòng ra với thực tại, những khổ đau có mặt sẽ giúp cho ta 
thấy được những dính mắc của mình, và chúng cũng giúp ta buông bỏ để trở lại sự trong sáng 
của mình. Thật ra chính những dẫn vật trên con đường ta đi giúp cho ta thấy được những gì 
mình cần phải buông xả. 


Đâu sào trăm trượng 


Trong nhà Thiên có đưa ra hình ảnh của một người đang đứng trên đâu sào trăm trượng và bước 
tới thêm một bước nữa. 


Bách trượng can đâu tu tấn bộ 
Thập phương thể giới thị toàn thân 


Đầu sào trăm thước thêm một bước 
Mười phương thể giới hiện toàn thân 


Ta đừng ngôi yên mãi trên một chuyên xe chạy tới lui trên một con đường rây xưa cũ. Hãy 
bước xuông đi thôi. Nêu như trong cuộc sông mà ta không còn có những chọn lựa và thương 


32 


ghét nữa thì cuộc sông này sẽ ra sao bạn hả? Tât cả có sụp đô hêt chăng? Như người đứng trên 
đâu sào trăm trượng và bước thêm một bước nữa... 


Và bạn biết không, tôi nghĩ nếu như ta có rơi ngã thì thực tại này sẽ hứng đở mình. Đó là 
một nụ cười của người thân, một chiếc lá trong nẵng, một lời chào hỏi, một giọt mưa trên con 
đường sỏi nhỏ, một bước chân tự tại... là những gì đang thật sự có mặt trong giờ phút này. Nếu 
có sụp đồ chăng thì đó có lẽ là một cái ta ảo tưởng của mình, và rồi có thể chăng, thế giới này sẽ 
hiển lộ được toàn chân... 


33 


hạnh phúc một ngày một g1ở 


Có lần tôi tham dự một buổi thiền trà trong một khóa tu. Buổi thiền trà do vị Thầy hướng dẫn 
làm trà chủ, và có một vị trà giả phụ giúp ông trong công việc pha và rót trà để mời những vị trà 
khách đến tham dự. Sau phần uống trà nghỉ lễ, vị trà chủ mời mọi người cùng chia sẻ, có thê là 
một bài thơ, một niềm vui, hay là một khó khăn nào đó nếu có. Đến phiên vị trà giả, chị chia sẻ, 
“Công việc của tôi là pha trà mời mọi người uống, mong tất cả được thưởng thức một tách trà 
thơm ngon.” My job ¡is fo serve you fea. Xong buổi thiền trà, sau khi mọi người đã ra về, Vị 
Thầy quay sang nói với người trà giả, “Con nói như vậy là không đúng, đó không phải là 'công 


{?? 


việc” mà phải là “niêm vui” của mình mới đúng chứ!” ?1s not a job, ifš a joy. 


Thiết thực hiện tại 


Và trên con đường tu học của mình cũng vậy, tôi nghĩ đó phải là một niềm vui. Con đường của 
Phật dạy có hai yếu tổ là thiết thực, pracical, và hiện tại, here now, hay nói một cách khác là nó 
có thể mang lại sự an vui cho ta ngay bây giờ và ở đây. Giáo lý của Phật dạy rất sâu sắc và 
nhiệm mầu, nhưng đừng vì thế mà chúng ta đánh mất đi yếu tô thiết thực hiện tại của nó. 


Có một câu truyện vui kê về nhà hiền triết Nasrudin. Có lần vì gia cảnh túng thiếu nên 
ông Nasrudin phải đi buôn để kiếm thêm tiền. Nhà ông ở gần biên giới nên mỗi sáng ông cứ đi 
bộ sang xứ láng giềng và đến chiều thì ông cưỡi một con lừa đi về. Và từ đó ông cũng trở nên 
giàu có hơn, nhà cửa xây cất rộng lớn hơn. Lính biên phòng nghi ngờ, nghĩ là ông có mua bán 
thứ gì đó mà không khai báo đề trả thuế, nên mỗi ngày khi ông trở về họ khám xét con lừa của 
ông cưỡi rất kỷ lưỡng, xem ông có cất dâu một món hàng nào đó không. Nhưng ngày qua ngày, 
khám xét mãi họ vẫn không tìm thấy một điều gì khác thường. Cuối cùng, người lính biên phòng 
nói với ông Nasrudin, "Chúng tôi biết là ông buôn bán một thứ gì đó mà không khai báo, nhưng 
tìm không ra. Thôi bây giờ ông cứ nói thật đi, chúng tôi cũng chẳng làm khó dễ ông đâu." Ông 
Nasrudin, quay sang nói nhỏ với người lính biên phòng, "Tôi buôn lừa!" 

Chúng ta cũng dễ giống như những người lính ấy, có thể vì lo tìm kiếm sâu xa quá mà 
quên nhìn thấy những gì ở ngay trước mắt. Ta vô tình đánh mắt đi những niềm vui thiết thực 
hiện tại của mình. 


Bạn biết không, với một rừng kinh điển mênh mông, chúng ta có thể nghĩ rằng những 
điều Phật dạy rất là huyền bí cao siêu, khó hiểu, khó thấy, nhưng thật ra chúng cũng rõ ràng ngay 
trước mắt ta. Tăng Chỉ Bộ Kinh ghi, có một người ngoại đạo tên Sivaka đến hỏi Phật "Con nghe 
nói giáo pháp của Ngài là rõ ràng ngay trước mắt, the đhanưna is directly visible,... thưa Ngài thê 
nào là rõ ràng ngay trước mắt?" 


34 


Đức Phật đáp, “Nếu nội tâm có tham, ông có biết “nội tâm ta có tham”; nội tâm không có 
tham, ông có biết “nội tâm ta không có tham' chăng?” Ông Sivaka thưa: “Thưa có.” Phật bảo: 
“Này SIvaka, nội tâm có tham, ông có biết “nội tâm ta có tham”, nội tâm không có tham, ông có 
biết “nội tâm ta không có tham”. Như vậy này Sivaka “pháp ấy là rõ ràng ngay trước mắt, fhe 
dhamma ¡s directly visible°... 


Chúng ta đâu cân phải tìm kiêm đâu xa xôi đê chuyên hóa những muộn phiên và khó 
khăn của mình phải không bạn? 


Bình đẳng và bao dung 


Đức Phật dạy rằng chúng ta sẽ có nhiều niềm vui trong giờ phút hiện tại, nếu như ta biết nhìn lại 
và tiếp xúc với cái hay cái đẹp của mình. Tôi nghĩ, trong đạo Phật thì những cái hay và đẹp này 
không phải là sự tài giỏi, thông minh hoặc những thành đạt của ta, mà là ở tắm lòng của mình. 
Và trong chúng ta ai cũng có một tắm lòng ấy. Bạn nghĩ đi, những khi ta làm một việc tốt, dầu 
không ai biết đến nhưng mình cũng cảm thấy an vui, khi nghe kể những hoàn cảnh bất hạnh ta 
cảm thấy thương xót và muốn chia sẻ, giúp đở. Và mỗi khi làm một việc gì không tốt ta cảm 
thấy bức rức, khó chịu. Chúng ta cảm nhận được những điều ấy là vì trong ta, tự bản chất, có 
những hạt giống tốt lành rất lớn. 


Ngày xưa đức Phật đã giúp cho biết bao nhiêu người từ bậc vua chúa, tu sĩ, cho đến 
những hạng thấp nhất trong xã hội. Tiếp xúc với ai Phật cũng nhìn thấy được cái bản chất hay 
đẹp, những hạt giống thiện lành đang có mặt sẵn trong tất cả mọi người. Có một lần trên đường 
đi, A Nan gặp một cô thiếu nữ đứng bên cạnh một giếng nước, ngài đi đến gần và xin cô ta một 
bát nước. Cô thiếu nữ vừa thấy ngài A Nan đến vội tránh xa ra và nói rằng, "Thưa ngài tôi thuộc 
giai cấp hạ tiện, tôi không có quyền cúng dường nước cho ngài, tôi sợ sẽ làm ô uế ngài." A nan 
nhìn cô thiếu nữ và nói rằng, "Tôi đâu có hỏi hay là xin địa vị, giai cấp của cô đâu. Tôi chỉ muốn 
hỏi xin cô nước mà thôi." 

Lời nói của ngài A Nan thật bao dung quá phải không bạn. Chúng ta nhiều khi cũng 
giống như cô thiếu nữ ấy, có những quá khứ, có những việc xưa cũ mà mình cứ ôm ấp và giữ 
chặc mãi, khiến cho ta không còn có thể tiếp xúc được với niềm vui hiện tại. 


Empty your cup 0ƒ suƒƒfering 
Có lân, thiên sư Nan-mn tiêp một vị giáo sư đại học đên đê tham vân về Thiên. Nan-in rót trà mời 
khách, ông rót đây tách của vị giáo sư, và cứ tiệp tục rót thêm. VỊ giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài 
cho đên lúc ông không nhịn được nữa, “Thưa Ngài tách trà đã đây tràn ra ngoài rôi, không còn 
thêm được nữa!” “Như là tách trà này,” Nan-In nói, “nêu ông đã có đây ý niệm và thành kiên 
rôi, làm sao tôi có thê chỉ gì thêm cho ông nữa. Ong hãy đô sạch tách của ông đi!” 

Tôi nghĩ lời khuyên của ngài Nan-In cũng có thê áp dụng cho vân đê hạnh phúc của 
chúng ta nữa. Hạnh phúc sẽ không thê có mặt nêu như tách trà của mình còn đây những muộn 


35 


phiền. Thật ra chúng ta cũng đâu cần phải đi tìm kiếm hay xây dựng một trạng thái hạnh phúc 
nào mới lạ đâu, điều chúng ta cần chỉ là biết buông bỏ mà thôi. Ta buông bỏ những ganh ty, 
tham lam, nhỏ nhoi của mình. Có người nghĩ rằng nếu như mình bỏ hết rồi thì ta sẽ còn lại gì 
đây? Nhưng ta đâu phải chỉ là những tham lam, giận hờn thôi đâu! Chúng là gốc rễ của khổ 
đau, thì thật ra ta chỉ buông bỏ những nguyên nhân của khổ đau mà thôi. Và hể không cái này 
thì là có cái kia. Không mưa thì nắng, không bóng tối thì ánh sáng, không khổ đau thì là hạnh 
phúc, không có giận hờn thì ta sẽ có niềm vui. Buông cái này thì ta sẽ được cái kia. 


Bạn biết không, nếu như ta cứ cằm mãi một tách trà trên tay, thì dầu có nhẹ đến đâu rồi 
nó cũng sẽ trở thành nặng. Và nếu như ta không đặt tách trà xuống thì làm sao mình có thê nhặt 
một chiếc lá thu, viết một bài thơ, hứng một hạt mưa, hay nắm tay một người thân. NÑ ếu như một 
tay ta cứ năm chặt vào khổ đau bên này, thì dù có cố với mấy ta cũng sẽ không thể nào chạm 
được hạnh phúc phía bên kia. Buông bỏ là để giúp ta có khả năng đi tới, nhờ buông thả khổ đau 
mà ta tiếp xúc được với hạnh phúc đang có mặt. 


Trong kinh có một danh từ chuyên môn gọi là kiết sử hay là nội kết, samyojana, chúng là 
những gúc thắt, những khối vui buồn, khổ đau được kết tụ lại trong lòng ta theo ngày tháng. 
Trong chúng ta ai cũng có một số những muộn phiền hoặc khó khăn nào đó. Và tôi thấy, đôi khi 
muốn mở những gúc thắt ấy, thật ra chúng ta cũng không cần phải tìm cách tháo gở chúng ra, mà 
chỉ cần đừng cột chặt thêm vào nữa mà thôi. Sự sống là một dòng sông linh động, nó luôn trôi 
chảy và biến đổi, không có một hờn giận, muộn phiền nào sẽ còn mãi nêu như ta thôi đừng ôm 
chặt nó lại. Đừng nhốt sự sống của mình vào một tách nước nhỏ bé, nước nếu bị cô đọng thì dầu 
trong mát đến đâu cũng sẽ trở thành nước ao tù. Hãy để cho nó được tiếp tục lưu chuyền, để ta 
có thể tiếp nhận được một hạnh phúc mới của ngày hôm nay. 

Ánh xuân về trên đóa hoa tươi 

Trên con đường tu học ta ý thức rằng, trong giây phút hiện tại này chúng ta có thể tiếp xúc được 
với niềm vui, nếu mình muốn. Chúng ta không phải ai cũng đang có hạnh phúc, nhưng đa số 
chúng ta ai cũng đang có những điều kiện của hạnh phúc. Nêu như chúng ta vẫn còn sức khỏe, 
vẫn còn nhìn thấy được trời xanh mây trắng, vẫn còn bước đi được trên con dường nhỏ... đó là 
những điều kiện của hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu sự tu học của mình có hay hơn người khác chăng 
là ở chỗ mình đã thực tập ý thức điều này được bao nhiêu mà thôi. 

Tôi nhớ đến bài thơ của Tế Hanh 

Nếu không có hạnh phúc một đời 

Thì tìm hạnh phúc một năm một tháng 

Nếu không có hạnh phúc một năm một tháng 

Thì tìm hạnh phúc một ngày một giờ 

Sáng nay 

36 


Tôi tìm thấy hạnh phúc 

Sau một đêm yên giác 

Tôi nhìn thấy ánh xuân về 

Trên một đóa hoa tươi. 
Và nêu như mình có được hạnh phúc trong một ngày một giờ, thì ta cũng sẽ có hạnh phúc trong 
một đời, phải không bạn. Vì đời sống cũng chỉ làm bằng ngày hôm nay, và hạnh phúc cũng có 
thể rất đơn sơ như một sợi nắng vàng trên đóa hoa tươi của buổi sáng này... 


37 


đừng xem dự báo thời tiết 


Chúng ta ai cũng biết lo xa và chuẩn bị cho ngày mai. Trước khi đi đâu, ta thường xem những 
dự báo thời tiết để biết mình cần nên sửa soạn như thế nào. Trong cuộc sống cũng vậy, ta muốn 
đoán trước được những gì có thê xảy ra để mình hành xử cho thích ứng. 


Một người bạn thân kế nhiều năm trước chị có lần bị trộm vào nhà lục tung hết đồ đạc, 
tuy không mắt gì quý giá, nhưng sau lần đó chị gắn trong nhà một hệ thống báo động (alarm 
system). Trước khi ra khỏi nhà, hay mỗi đêm trước khi đi ngủ, chị mở hệ thống báo động lên để 
bảo vệ hết những lối ra vào. Chị kể, có những đêm khuya thức dậy, nhìn ánh đèn nhỏ tí của hệ 
thống vẫn sáng, không gian yên lặng, chung quanh mọi người đều ngủ yên, chị cảm thấy mình 
rất có an ninh. Nhưng chị chợt nghĩ đến trong cuộc sống thì đầu mình có dự đoán và chuẩn bị 
đến đâu, đời sống bao giờ cũng có những đổi thay bất ngờ mà không ai có thể bảo vệ cho ta 
được, như là tuổi già, tai nạn, bệnh tật... Chúng đến tuy rất thầm lặng nhưng xảy ra lại rất bất 
ngờ, chỉ trong phút chốc. Chị nói, ánh đèn leo lét bé tí kia cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi. 


Tôi nghĩ, trong cuộc sống có lẽ ta cũng không cần phải đoán biết được ngày mai, vì đó 
cũng là một chuyện không tưởng. Đôi khi ta chỉ cần tập tiếp xúc với những gì xảy ra trong giờ 
phút hiện tại cho thật trọn vẹn mà thôi, và nhờ vậy mà mình lại thật sự có được nhiều hạnh phúc 
hơn. Tôi có đọc được một bài viết này của anh Pico Iyer. Anh là một nhà văn đã du hành khắp 
nơi, và thường viết về đời sống ở các tu viện Phật giáo xa xôi khắp nơi trên thế giới. Có người 
gọi đùa anh là "Thomas Merton on a frequemt flier pass." Anh chia sẻ như sau. 


Đừng xem những dự báo thời tiết 


"Tôi đã học được là không bao giờ đọc những đoạn toát yếu in ngoài bìa những quyền sách mà 
tôi cầm lên. Tôi không đọc những bài điểm sách hoặc phê bình cho đến khi nào tôi đã đọc xong 
quyên sách, hay xem xong truyện phim ấy. Không phải là tôi không tin những gì người ta viết, 
nhưng tôi không tin là tâm ý mình có thê sử dụng những đữ kiện ấy cho có ích lợi. Tôi khám 
phá ra rằng, tâm ý ta rất là tài giỏi trong việc biến một vấn đề thật đơn sơ và rõ ràng thành ra một 
cái gì phức tạp và rắc rối. Nó có thê lấy một chỉ tiết nhỏ nhặt nhất và dựng lên thành một tấn 
tuồng hoặc là một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc. Tôi không muốn nghe kế về cuộc đời của 
cô Anne Frank trước khi gặp cô, vì nếu không thì tôi sẽ chỉ gặp một hình ảnh chủ quan của một 
người khác về cô ta, thay vì là cái thực tại đầy mới lạ và kỳ diệu của chính Anne Frank. 


Người Phật tử nào cũng biết được điều đó, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng phải mắt một thời 
gian đài tôi mới học được bài học ẫy. Nhiều năm trước đây, tôi có rủ một người bạn lâu năm về 
một Tu Viện rất tuyệt vời mà tôi tìm được, nơi ấy rất thích hợp với một cuộc sống ấn dật và tĩnh 
tâm. Tôi kế với người bạn mình, "Khi anh bước chân về đến đó rồi thì tất cả những suy nghĩ về 
quá khứ và tương lai sẽ rơi rụng hết. Anh sẽ hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại, và sống 


38 


giữa một vùng đại dương của sóng nước và các vì tỉnh tú. Anh sẽ cảm thấy mình tan biến đi và 
trở thành rộng lớn, mênh mông như vũ trụ chung quanh mình. Và nơi ấy không có muộn phiên, 
không có lo nghĩ, vì đường như là có một cái gì đó thanh lọc hết những điều bắt tịnh trong ta." 

Và lẽ dĩ nhiên là người bạn rất phấn khởi vì những lời diễn tả của tôi, anh rất muốn về 
thử nơi ấy. Anh gọi ghi danh trước mấy tháng, và chọn cùng thời gian mà tôi cũng sẽ về nơi đó. 
Tôi về đến Tu Viện trước anh, mỗi sáng thức dậy giữa sự thinh lặng, và chờ đợi người bạn đến, 
tôi đã nhìn mọi vật với đôi mắt của anh ta. Tôi cầu nguyện - mặc dù tôi ít khi nào cầu nguyện - 
cho những ngày ở đây trời sẽ luôn được trong xanh và thời tiết ấm áp hơn. Tôi lo lắng - mặc dù 
nơi này ta không thể nào lo âu được - rằng nó sẽ bị ồn ào hơn bình thường, hoặc là một vị Thầy 
nào đó không dễ thương sẽ đứng bán hàng trong tiệm sách... Tôi lo rằng con đường lên đây sẽ bị 
đóng, hoặc là sẽ có những nhóm học sinh ồn ào ghé sang thăm. Tôi bắt đầu sợ rằng nơi này sẽ 
không giống với một nơi mà người bạn đã tưởng tượng qua sự diễn tả của tôi. 


Và ngày này sang ngày khác, ngay trong một sự tĩnh lặng ngời sáng, tôi đã tự đây mình 
ra khỏi cái không gian nhiệm mẫu ấy, bằng cách sống trong sự tưởng tượng của tôi về những 
phản ứng của người bạn, thay vì là có mặt ngay trong giây phút hiện tại này. Tôi làm hư hao cõi 
cực lạc của tôi, trong khi cứ lo sợ rằng nó sẽ không phải là của anh ta. Và lẽ dĩ nhiên, sự đời bao 
giờ cũng vậy, vào những ngày cuối của tôi sau 2 tuần ở nơi ấy, người bạn gọi lên và hủy bỏ 
chuyên đi của anh. Và tôi chợt hiểu rằng, những diễn tả của tôi về nơi ấy không hề làm người 
bạn cảm thấy sự tĩnh lặng của anh bớt đi chút nào, hay có gì là thiếu thốn (vì anh đã không bao 
giờ lên tu viện), nhưng nó lại đã làm cho tôi mất mát khá nhiều. 


Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng qua những điều nhỏ nhặt ấy mà tôi kinh nghiệm được 
những sự dính mắc rất tức cười của mình. Đa số những lần tôi lo âu hay bực mình về một buôi 
hẹn nảo đó, thì người ta lại hủy bỏ nó. Đa số khi tôi lo sợ về một việc gì sắp sửa đến thì nó lại 
không bao giờ xảy ra. Tôi thấy rằng, thật ra tôi không cần phải thay đổi thế giới này, mà tôi chỉ 
cần ý thức được ảnh hưởng của tâm ý tôi đối với những gì xảy ra mà thôi. 

Tôi không đọc những bản tin dự báo thời tiết, và tôi cũng ít mở máy tính xách tay 
(laptop) của mình lên, vì tôi biết rằng tất cả những bản tin ngắn, kiến thức vụn vặt, trò tiêu khiến, 
những xao lãng, những học thuyết vĩ đại, và bao nhiêu là những dữ kiện khác... đang chờ đợi tôi 
nơi đó. Chúng không phải là những gì tôi đã mơ tưởng khi mình còn bé, háo hức giở những 
trang từ điển bách khoa hay lật từng trang sách thơm. Ngày nay, đối với tôi thì không-biết-gì lại 
là một trạng thái rất hạnh phúc mà tôi biết. Cho dù ngày mai này trời sẽ ngập tuyết, hay là một 
bình minh rực rỡ, mỗi giây phút xảy ra cũng sẽ đều là một sự kiện mới lạ và nhiệm mâu. 


Và bạn biết không, không đọc những tiên đoán thời tiết lại chính thật là một cách chắc 
chắn nhất đề tôi nhận thấy rằng đa số, mặc dù không phải hết tất cả, những ngày sắp tới đều là 
những ngày nắng đẹp." 


39 


Để Phật thỏ, để Phật đi 


Trong cuộc sống, ta không thể nào biết trước được việc gì sẽ xảy ra, mà chỉ có thể có mặt trong 
giây phút này và bước tới mà thôi. Có một vị thiền sư đạy là trong mỗi bước ổi, ta hãy đặt hết 
trọn ý thức vào mỗi bước chân của mình và niệm thầm “Để Phật thở, để Phật đi. Phật đang thỏ, 
Phật đang đi. Mình được thở, mình được đi.” Mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình trong giây 
phút này, ta giao phó trọn vẹn hết cho Phật. Ta để Phật thở cho ta những hơi thở ý thức, ta nhờ 
Phật bước dùm ta những bước chân chánh niệm. Mình thở với Phật, mình đi với Phật, bài tập ấy 
hay và kỳ diệu quá phải không bạn? 


Tôi cố học theo bài thực tập ấy, không phải chỉ trong mỗi bước chân, mà là trong mỗi 
hoàn cảnh mới. Và những lúc trong cuộc sống, khi mình cảm thấy mệt mỏi, lo âu, thất vọng, fa 
cũng có thể tập giao phó hết cho Phật. Ta hãy để Phật có mặt và sống dùm mình, đau dùm ta, 
bệnh cho ta.. 


Bây giờ, mỗi khi đi đâu xa tôi vẫn sửa soạn trước, tôi vẫn nhớ mang theo chai dầu và 
chiếc áo ấm phòng những khi trời trở mưa gió bất ngờ. Nhưng tôi biết trong cuộc sống có những 
ngày mà dầu ta có chuẩn bị trước cũng vậy thôi, sẽ có những lúc mà mình không-biếr-gì hết, và 
tôi nhớ trở về với hơi thở trong giây phút này để nhờ Phật đi dùm ta, ngồi cho ta, tiếp xử dùm 
ta... 


Nhưng vấn đề khó, có lẽ là ta biết phải tìm Phật ở đâu để nhờ Ngài bây giờ đây bạn nhỉ? 
Nhớ đến một bài thơ của Sư cô Hạnh Chiếu, 


Đêm tròn một giắc qua, 
Dậy thắp hương thất lá, 
Quanh bên làn khói tỏa, 
Con thỉnh Phật... uống trà. 


Trà thất một chung pha, 
Con, Phát ở chung nhà, 
Làm sao tách riêng được? 
Thôi mình uống chung nha. 


Phật cười chẳng nói ra, 
Con thấm hương đậm đà, 
Giờ này ai biết được ? 

Có con, Phật, chung trà! 


Phật và mình có bao giờ tách riêng ra được đâu mà tìm kiếm, phải không bạn? Thực tập quay trở 
về trong giây phút hiện tại này mới là khó. Đừng để ngày mai làm mất hạnh phúc của ngày hôm 
nay bạn nhé, vì tôi nghĩ đa số những ngày sắp tới sẽ là những ngày nắng đẹp. 


40 


hồ Jfalden 


Ông Henry David Thoreau là một nhà thiên nhiên học và cũng là một nhà văn nỗi tiếng của thế 
kỷ 19. Có lần ông đã bỏ ra hơn hai năm trời để sống một mình trong một khu rừng vắng tại hồ 
Walden. Bạn có biết để làm gì không? Để tìm lại chính mình. Ông chọn một lối sống thanh 
vắng tĩnh mịch trong suốt hai năm trời ấy để tập sống với những gì đang thật sự có mặt chung 
quanh ông, những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. 

Ông có viết hồi ký để chia sẻ kinh nghiệm ấy. Ông kê, có những ngày ông không làm gì 
hết, chỉ ngồi trước hiên nhà hàng giờ để quan sát và lắng nghe. Khi mặt trời đi ngang qua không 
trung, ánh nắng làm thay đổi những bóng dáng của vạn vật, cây cỏ chung quanh ông. Đối với 
ông những giây phút “không làm gì hết” ấy lại là những giây phút nhiệm mầu, quý giá nhất trong 
đời. Ông viết: 

“Có những lúc mà tôi không thể nào hy sinh giờ phút hiện tại nhiệm mâu này cho bắt cứ 
một việc làm nào khác. Dầu cho đó là việc làm của chân tay hay của tâm trí gì cũng vậy. Tôi 
thấy yêu quỷ cái khoảng không gian thênh thang của cuộc sống mình. Có những buổi sáng mùa 
hạ, sau khi tắm rửa xong, tôi ra ngôi ngoài hiên nhà từ sáng cho đến trưa, miệt mài vui sống 
giữa thiên nhiên, với những cây thông, cây bô-đào, cây thù-du, trong một không gian tĩnh mịch 
và vắng lặng, có những con chim ca hát líu lo thỉnh thoảng lại bay lượn vào nhà trong, cho đến 
khi ánh nắng hoàng hôn vàng vọt rọi vào cửa số phía tây, hay âm thanh những chiếc xe ngựa 
của vài người lữ hành từ ngoài xa vang vọng vào, tôi mới giật mình sực nhớ đến thời gian trôi 
qua. 


Tôi lớn lên theo những tiết mùa đến rồi đi, như một cây bắp lớn lên trong đêm, công trình 
ấy có giá trị hơn bất cứ một việc gì mà ta có thể thực hiện được bằng tay chân. Thời gian qua 
không phải là những giây phút mất đi trong đời tôi, mà ngược lại nó còn quý giá hơn những giờ 
phút bình thường khác. Bây giờ tôi mới hiểu được sự thâm thúy của người phương Đông khi họ 
nói về sự lặng yên chú ý và sự buông bỏ. 


Cuộc sống ở đây phân nhiều tôi không hè chủ ý đến thời gian trôi qua bằng cách nào. 
Một ngày đến dường như chỉ để giúp tôi sống sự sống của mình. Khi nãy là buổi sáng và bây 
giờ trời đã chiêu, tôi chẳng có thành tựu được một việc nào đáng kể hết. Nhưng thay vì ca hát 
như những con chỉm, tôi im lặng mửn cười với sự may mắn vô tận của mình. Cũng như con chỉm 
sẻ đang đứng trên một nhánh cây bô-đào ngoài cửa hót liu lo, tôi cũng có những tiếng cười thâm 


, 


nho nhỏ cô nén lại trong cải tô âm của mình, mà không chừng con chỉm sẻ ây đã nghe thấy rồi. ` 


Chỉ có vậy thôi 
Đa sô chúng ta ai cũng có một cuộc sông bận rộn, đây trách nhiệm, đâu dễ gì mà có thê như ông 
Thoreau bỏ đi đên một nơi nào đó đê sông riêng một mình được. Mà dâu có thê làm được 


41 


chuyện ấy, liệu ta có thể nào thực sự sống trong mỗi giây mỗi phút được không! Tôi nghĩ, sống 
trong hiện tại là một nghệ thuật mà nó cần phải được biểu hiện một cách ứ nhiên. Còn nếu 
không thì dầu thân ta có đang ở giữa rừng đi chăng nữa, tâm mình vẫn cứ nhớ về nơi phố chợ 
xôn xao. 

Tôi nhớ nhiều năm về trước, có lần lên tu tập ở một thiền viện trên núi cao. Lúc ấy vào 
giữa mùa thu, cây lá đối màu. Những buồi sáng, sương mù quyện phủ trùm rừng núi, ôm ấp con 
suối nhỏ chảy róc rách. Mùa thu, không gian chứa đựng thời gian, đẹp. Nhưng sau vài ngày, tôi 
không còn nhận thấy những vẻ đẹp ấy nữa, có lẽ vì chúng đã trở thành quen thuộc. Tôi thấy 
mình không còn đề ý đến những chiếc lá vàng đỏ trên con đường thiền hành, mà lại hay tìm đến 
đứng trên một đốc cao, nhìn xuống thành phố xa xôi dưới kia. Có lẽ vì tôi quen tìm kiếm hạnh 
phúc trong sự thực hiện, sáng tạo. Trên thiền viện này mọi việc tĩnh lặng quá, ý muốn phải “làm 
một cái gì” ấy kéo tâm tôi về phố chợ xưa. 


Có lần, tạp chí New Yorker đăng một tranh vui, vẽ hai vị sư, một già một trẻ, ngồi cạnh 
nhau trong tư thế thiền định. Vị sư giả ngồi yên nhắm mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, còn vị sư trẻ thì lộ 
vẻ bất an, bồn chồn, không yên. Thấy thế, vị sư già quay sang nói nhẹ: “Không có gì khác xảy ra 
nữa. Chỉ là vậy thôi!” Nothing happens next. Thịs ¡s if! 

Muốn sống tỉnh thức, ta phải biết sống trong giờ phút hiện tại này. Mà giờ phút hiện tại 
thì hiện hữu ở bất cứ nơi nào ta đang có mặt. Sống trong hiện tại đôi khi có nghĩa là ta không 
cần làm gì hết, không có gì cần thiết và quan trọng đề cho ta thực hiện hay sáng tạo. Những giây 
phút tĩnh lặng ấy có khi lại là một món quà quý giá nhất mà ta có thể tự ban cho mình. 

Giản dị và tự nhiên 

Chúng ta thường có một thói quen là lúc nào cũng phải làm một việc gì đó, bất cứ là việc gì. Có 
lẽ vì sự bận rộn đem lại cho ta một cảm giác thành tựu nào đó, hoặc để giúp che lắp những trống 
văng trong ta. Trong giờ phút hiện tại này, vì vậy mà có khi ta ôm đồm quá nhiều việc: muốn 
gọi thêm một cú điện thoại, làm cho chóng xong việc này để còn tiếp sang việc khác, rồi việc 
khác nữa... 


Muốn thật sự có mặt với sự sống, tôi nghĩ chúng ta cần phải biết nhận diện những thói 
quen ấy đề có thể buông bỏ chúng. Và sự buông bỏ ấy phải tự nhiên. Chúng ta hãy giản đị tập 
cho mình một thói quen mới là khi làm việc gì chỉ làm một việc thôi. Mà sự sống cũng chỉ phải 
là vậy thôi. Ví dụ như trong bữa ăn sáng, có người có thói quen phải tìm đọc hoặc xem một cái 
gì: báo chí, ti-vi, tin tức... như là họ sợ mình đang lãng phí thì giờ trong buổi ăn vậy. Cũng có 
thể ta đọc đề giữ cho đầu óc bận rộn vì không chịu được sự vắng lặng bên trong. Nhưng vô tình 
vì vậy mà ta không tiếp xúc được với bữa ăn của mình, ta không nhìn thấy được ánh nắng vàng 
lung linh đồ dài trên chiếc bàn gỗ, mùi bánh thơm trong gian phòng nhỏ, không gian tươi mới 
của một buôi sáng sớm chung quanh ta. Của một sự sống tự nhiên. 


42 


Và lối sống tỉnh thức này có thể sẽ đưa ta đến những sự chọn lựa khác trong cuộc sống 
của mình, đôi khi vì muốn được nhiều hơn mà ta tự chọn có ít lại hơn. Chúng ta chọn bớt nhìn 
xem đỀ cái nhìn của mình được thâm thấu hơn, chọn bớt làm nhiều việc để sự thành tựu được tốt 
đẹp hơn, và chọn bớt thâu thập thêm đề mình được giàu có hơn... 

Buổi sáng của một ngày cuối năm, tôi ngồi yên với ly cà phê thơm nóng của mình, và với 
những gì đang có mặt: một tia nắng sớm vàng óng ả, đóa hoa mới nở, một lời chào buổi sáng, 
một áng mây trắng, một không gian mới rất đủ đầy... Hồ Walden ấy cũng đang có mặt với ta 
trong bây giờ và ở đây. Và đôi khi vì muốn làm được tất cả, mà như ông Thoreau nói, ta hãy 
chọn thử “không làm gì hết.” Biết đâu rồi những lo âu, muộn phiền trong ngày tháng cũng tự 
nhiên tan biến đi thôi, vì chúng tự biết rằng không cần thiết... 


43 


một nghệ thuật hạnh phúc 


Vài năm trước đây, trường đại học the University of WIsconsin-Madison có tổ chức một cuộc 
thử nghiệm khoa học có liên quan đến vấn đề đo lường hạnh phúc. Các bác sĩ chuyên khoa về 
thần kinh não bộ dùng những bộ máy tinh xảo đề đo lường những làn sóng trong bộ não của vài 
trăm tình nguyện viên, thuộc mọi giới, tham gia cuộc thử nghiệm nghiên cứu về mức độ hạnh 
phúc của con người. Với khám phá của khoa học ngày nay thì khi một người cảm thấy hạnh 
phúc, những làn sóng trong phần não phía trước bên trái của họ, /ef# prefronral cortex, hoạt động 
rât mạnh. 


Và trong số những người tình nguyện tham gia, có một vị tu sĩ Phật giáo người Pháp tên 
là Matthieu Ricard. Điều thú vị là khi các bác sĩ đo những làn sóng não bộ có liên quan đến 
hạnh phúc của Ricard, trong lúc ông ngồi thiền, thì nhận thấy chúng hoạt động rất mạnh. Những 
dữ kiện, con số về mức độ hạnh phúc của ông họ ghi nhận được quá cao so với hàng trăm tình 
nguyện viên khác. Thật ra thì con số ấy vượt ra ngoài cả mức giới hạn của một người bình 
thường. Sau cuộc thử nghiệm này, các nhà khoa học gọi đùa và đặt tên cho ông Matthieu Ricard 
là "Người hạnh phúc nhất trên thế giới", /he happiest man in the world. 


Và khi được hỏi là trong khi ngồi thiền để các bác sĩ thử nghiệm, ông đã nghĩ những gì 
mà trong tâm lại phát khởi nhiều hạnh phúc như vậy? Ricard trả lời rằng ông chỉ ngồi thực tập 
Niệm Tâm Từ, Ä⁄efa Meditation. Ông không suy nghĩ gì hết, chỉ niệm thầm những lời cầu 
mong cho tất cả mọi người, trong đó có chính ông, luôn được an ồn không gặp nạn tai, lúc nào 
cũng có hạnh phúc và không bị khổ đau nảo. 


Ngày xưa Phật dạy phương pháp niệm tâm từ này để giúp các đệ tử của Ngài chuyền hóa 
những sợ hãi và phiền não của mình. Và có lẽ khoa học ngày nay đã chứng minh được điều ấy, 
rằng tình thương và tâm từ thật sự có một năng lực chuyên hóa những thống khổ và làm phát 
sinh trong ta một hạnh phúc rất lớn. Và nếu như chúng ta có khả năng mở rộng lòng mình ra, thì 
ta sẽ có thể tiếp nhận được thật nhiều hạnh phúc. 


Nhưng bạn biết không, có lẽ Phật cũng biết rằng đó không phải là một việc đễ làm, nên 
Ngài mới dạy cho chúng ta thực tập phương pháp niệm tâm từ. Có những lúc ta cảm thấy khó có 
thể nào mở rộng tình thương của mình ra được cho chung quanh, và nhiều khi ngay cả cho chính 
mình. Nhưng có thể vì chúng ta nhìn xa rộng quá chăng, chúng ta nghĩ rằng tâm từ phải được 
biểu hiện ra bằng một hành động gì to tát lắm chăng? Tôi nghĩ, đôi khi một tình thương lớn lại 
thường được biêu hiện trong những điều nhỏ nhặt nhất. 


44 


Một đôi giày 

Có một anh lính cứu hỏa tình nguyện (volunfeer fireman) kế lại một bài học trong đời mình mà 
anh ghi nhớ mãi. Anh Mark Bezos là một người luôn mang trong tim một lý tưởng muốn giúp 
người và phục vụ cho đời. Anh là một trong những người đứng đầu của một tổ chức thiện 
nguyện lấy tên Robin Hood ở thành phố New York, với mục đích chống nghèo đói và giúp đở 
những người bất hạnh. Và ngoài công việc ấy, trong những giờ rảnh anh lại tham gia vào một 
đội cứu hỏa tình nguyện trong vùng. 


Anh kể lại vụ chữa cháy đầu tiên của anh xảy ra vào một đêm khuya mùa đông, và bài 
học ấy anh vẫn còn ghi nhớ mãi. Những người lính cứu hỏa tình nguyện ai cũng rất là hăng say, 
mỗi khi có vụ cháy nào thì ai cũng muốn mình sẽ là người anh hùng xông vào căn nhà đang bốc 
lữa để cứu nạn nhân, hoặc được làm một việc gì đó thật quan trọng. 


Lần ấy, khi anh vừa đến nơi xảy ra cuộc cháy, thì đã có một người lính cứu hỏa tình 
nguyện khác đến trước anh rồi. Bên ngoài là cô chủ nhà đang đứng với vị lính Chỉ Huy chữa 
cháy, cô ta che dù, đứng chân không, dưới cơn mưa lạnh, vẽ mặt rất hoang mang. VỊ Chỉ Huy ra 
lệnh cho người lính Cứu Hỏa đến đầu tiên, xông vào căn nhà đang cháy để cứu con chó thân yêu 
của cô chủ nhà đang còn bị mắc kẹt bên trong. Anh Bezos cảm thấy một sự ganh ty nỗi lên trong 
lòng, phải chi anh đến sớm hơn một chút thôi thì mình đã là một vị anh hùng rồi, và suốt đời anh 
sẽ có thể kể lại cho người khác nghe về hành động đũng cảm và đầy nghĩa hiệp này của mình. 


Đến phiên anh, vị Chỉ Huy quay sang nói “Bezos, tôi muốn anh vào trong căn nhà ấy, lên 
lầu, vào trong phòng ngủ đề lấy cho cô ấy một đôi giày!” Một đôi giày! Tuy không hài lòng 
lắm, nhưng anh cũng nghe theo lệnh, đi vào căn nhà, lúc ấy lửa cũng đã được đập tắt gần hết, lên 
lầu và tìm một đôi giày. Tuy làm nhưng trong lòng anh cảm thấy mình chẳng là một vị “anh 
hùng” chút nào hết! Và lẽ đĩ nhiên, khi mang đôi giày ra ngoài, anh thấy cô chủ đang mừng rỡ 


ôm con chó của mình, và thờ ơ với đôi giày mà anh mang ra cho cô ta. 


Vài tuần sau đó, đội cứu hỏa của anh nhận được một lá thơ cám ơn thật chân thành của 
người chủ nhà về những hành động can đảm và sự chăm sóc của mọi người đối với cô ta. Và cô 
viết, hành động biểu lộ tình thương sâu sắc nhất mà cô ghi nhận được, là có một người nào đó 
hôm ấy đã mang ra cho cô một đôi giày khi cô đứng dưới cơn mưa lạnh. Và đó là điều mà cô sẽ 
trân quý và ghi nhớ mãi suốt đời mình. 

Anh Bezos chia sẻ, đó là một bài học rất lớn trong đời anh. Trong sự nghiệp giúp người 
và giúp đời, anh đã từng chứng kiến từ những dự án, việc làm to tát giúp thật nhiều người, cho 
đến những hành động nhỏ nhặt chăm sóc cho một cá nhân. Và điều mà anh học được là: tất cả 
đều quan trọng như nhau. 7Jhey all mafrer. Chúng ta đừng chờ đợi. Đừng đợi đến khi nào mình 
thật giàu có mới có thê đóng góp, đừng chờ ta phải có một dự án to lớn giúp trăm ngàn người 
mới thi hành... chúng ta đều có thể đóng góp cho đời bằng tình thương chân thật của mình. 


45 


Cuộc đời ít khi nào cho ta có cơ hội đề trở thành một vị anh hùng, nhưng lúc nào cũng có nhiều 
dịp để giúp ta làm vơi bớt khổ đau của kẻ khác... 


Làm sao đê có hạnh phúc? 


Trong cuộc sống chúng ta thường khép kín mình lại, vì sợ rằng mở rộng lòng ra cũng có nghĩa là 
ta sẽ có cơ hội tiếp nhận khổ đau. Nhưng nếu ta mở lòng ra để ban rải tình thương thì đó lại là 
một việc hoàn toàn khác, vì luật tự nhiên là ta sẽ nhận lại được những gì mình ban cho. Khi tình 
thương càng rộng thì hạnh phúc của ta lại càng lớn. 


Và đó không phải là một giáo lý viễn vông, xa vời đâu bạn, vì khoa học ngày nay cũng đã 
chứng minh được điều đó rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ trở thành được là một zgưởi 
hạnh phúc nhất thế giới như ông Matthieu Ricard, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ là 
một người có hạnh phúc. 


Chúng ta hãy bắt đầu bằng những việc làm bình thường và gần gũi với mình nhất, vì dầu 
bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta bao giờ cũng có một cái gì đó chân thật, dầu nhỏ nhặt đến 
đâu, để ban cho. Như một giọt nắng trong sáng, như một bông hoa tỏa hương cho cuộc đời, như 
một nén trầm thơm, sẽ được gió cuốn đi chan hòa và chia sẻ cho biết bao nhiêu người khác. Và 
tôi nghĩ, đó là phương cách Phật dạy để chúng ta có được hạnh phúc. 


46 


vì pháp tánh vốn là như vậy. 


Vài năm trước đây, tờ tạp chí Phật học Tricycle có trình bày ngoài trang bìa hình những vị lạt ma 
Tây tạng ngồi trên một toa xe roller-coaster đang lao xuống dốc, trên gương mặt của các vị sư 
đầy nét hoảng sợ nhưng cũng lộ vẽ rất thích thú, mọi người đều bỏ tay vịn ra và đưa tay lên trời 
để tăng thêm cảm giác vừa sợ hãi mà cũng vừa vui thú ấy. Chủ đề của số báo Tricycle ấy viết về 
vấn đề hạnh phúc. 


Nhìn tắm hình ấy của các vị sư, tôi chợt nghĩ đến những chuyến xe trong cuộc đời của 
chúng ta. Đôi khi trong cuộc sống, có lúc chúng ta cũng có cảm tưởng giống như các vị sư ấy 
bạn nhỉ? Ta như đang lao xuống một con dốc cao, và cảm thấy có một nỗi lo sợ và bất an lớn, 
khi mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Tôi nghĩ các vị sư ấy cảm thấy vui thú vì biết 
rằng chuyến xe rồi sẽ dừng lại và tất cả mọi người đều sẽ bước xuống an ôn. Còn chúng ta thì 
đâu biết được cuối con dốc cao này mình sẽ đến đâu, mọi việc mai này có đều sẽ là an vui 
chăng... Các vị sư buông tay ra và thưởng thức chuyến đi ấy vì biết tất cả chỉ là một cuộc vui. 
Chúng ta nắm cho thật chặt, vì đâu biết được nó sẽ đưa ta đến đâu, phía sau một khúc quanh, 
cuối đoạn đường ấy có được như mình mong muốn... 

Đừng xem dự báo thời tiết 

Gần đây tôi có viết một bài với tựa đề “Đừng xem dự báo thời tiết.” Có một người bạn quen 
viết chia sẻ rằng “Dấu biết là nên sống vui trong giây phút hiện tại và không nên trông đợi vào 
tương lai nhưng mình vẫn sợ tương lai của mình không tốt đẹp anh ạ. Chắc phải đọc hết quyển 
Hơi Thở Của Phật, mới có cái nhìn mới hơn quả..." 

Bạn biết không, thật ra tôi không nghĩ mục đích của ta là phải biết “sống vui trong giây 
phút hiện tại và không nên trông đợi vào tương lai” đâu bạn. Tôi nghĩ điều ấy tuy đúng, nhưng 
cũng rất đễ bị hiểu lầm. Vấn đề là tương lai đang có mặt trong giây phút hiện tại này. Vì vậy 
khi ta "sống vui" trong giây phút này là ta cũng đang chuẩn bị cho tương lai mình rồi đó. Thật ra 
bạn thấy không, cho dù đó là hôm nay hay ngày mai, đang ở đâu hay làm bắt cứ việc gì, chúng ta 
cũng đâu thể có mặt ở một nơi nào khác hơn là bây giờ và ở đây? 

Trong nhà Thiền có một câu truyện về một vị sư nọ đi tìm Thiền sư Nam Tuyền để cầu 
pháp. Trên đường đi ông gặp Ngài Nam Tuyền bên vệ đường cầm lưỡi liềm cắt cỏ, nhưng ông 
không biết đó là Thiền sư Nam Tuyên. Vị sư hỏi: “Ông có biết con đường nào đi đến gặp Nam 
Tuyển không?” Ngài Nam Tuyên đáp “Ta mua lưỡi liềm này 30 xu” Vị sư nói, “Tôi đâu có hỏi 
ông về cây lưỡi liềm đó đâu, tôi hỏi ông đường đến gặp Nam Tuyền.” Ngài Nam Tuyền mới nói 
“Ta dùng cây lưỡi liềm này với trọn niềm vui!” 


47 


Những câu truyện trong nhà thiền thì bao giờ cũng bí ân và sâu sắc, nhưng tôi chỉ đơn sơ 
nghĩ câu truyện ấy muốn nói rằng, nếu ta đang làm gì trong giờ phút này: ngồi uống một tách cà 
phê, bận rộn với sinh kế, hoặc đang hoàn tắt một bốn phận hay trách nhiệm nào đó... ta nhớ tập 
dừng lại và ý thức rằng mình hãy làm công việc ấy với một niềm vui. 

Vì Pháp tánh vốn là như vậy 
Và nêu như ta có ý thức về những việc mình làm, biết chăm sóc cho giờ phút hiện tại này với 
một niềm vui, thì tôi nghĩ tương lai ta cũng sẽ được tốt đẹp thôi. 


Trong nhà Phật chữ Pháp, D2harma, cũng có nghĩa là quy luật, tự tánh của vũ trụ, của sự 
sống. Vũ trụ vật lý này có quy luật của nó, ví dụ như là hấp dẫn luật, /zw øƒ graviry, hễ ta thảy 
bất cứ một vật nào lên nó cũng sẽ đều rơi trở lại xuống đất. Và Pháp, Dharma, cũng vậy, nó 
cũng có luật tự nhiên của nó, fhe way that things really are, mà ta gọi là Pháp tánh,. 


Tôi nhớ trong kinh Bất Tư, Trung A Hàm, Phật có dạy rằng hề ta làm những điều thiện 
lành thì tâm ta sẽ tự nhiên được hoan hỷ, tĩnh lặng, khinh an và rồi ta sẽ có được cái thấy biết 
như thật, mà mình không cần phải mong cầu hay tìm kiếm gì hết. 


“Này A-nan, người đã được dừng lại và yên lặng (tĩnh chỉ) không nên nghĩ rằng: 'Mong 
sao tôi có an lạc”. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai đã có tĩnh chỉ, người ấy được cảm 
thọ an lạc. 


Phật dạy là ta không cần mong cầu gì thêm nữa hết, ta không cần phải có thêm dụng ý 
rằng “Mong sao tôi được hân hoan, mong sao tôi được hỷ lạc, mong sao cho tôi được khinh an 
hoặc mong sao tôi được giải thoát...” Vì những điều ấy tự nhiên sẽ phải xảy ra. Nếu như ta biết 
sông chân chánh trong giây phút này thì giây phút tới của mình sẽ được tốt đẹp thôi, bởi vì Pháp 
tánh vốn là như vậy. Như một con gà ấp trứng. Gà mẹ chỉ kiên nhẫn ấp dưỡng cái trứng, nó 
không cần phải nghỉ ngợi là mong sao cho con gà con biết khi nào lớn đủ, và biết cách mồ vỡ cái 
võ trứng đề thoát ra ngoài. Khi điều kiện đầy đủ gà con sẽ tự động làm việc ấy. Khi điều kiện 
đầy đủ hạnh phúc sẽ hiến bày. 

Với ý thức sáng tỏ 

Trong đạo Phật, trên con đường tu học có một sự thực tập gọi là hành động chân chánh, samyak- 
karmämra, wise action. Nó cũng có nghĩa là trong giờ phút này ta chỉ có một việc để làm, một lời 
để nói, ta chỉ có mỗi bước chân này và con đường mình đang đi... Và dầu có bận rộn vì bổn 
phận. hoặc là công việc có nhiêu khê đến đâu, bạn hãy nhớ thê hiện hành động ấy sao cho chân 
chánh, cho đẹp và sâu sắc, ngay trong giây phút này. 


Mà thật ra, ta cũng đâu thê hành xử theo cách nào khác hơn được phải không bạn? Trong 
giờ phút này ta chỉ thực tập biết dừng lại để ý thức được bước chân và hơi thở của mình, ấp 
dưỡng nó, rồi một ngày nào năng lượng của công phu ấy sẽ phát sanh ra hÿ lạc, hạnh phúc, và 


48 


một cái thấy biết như thật. Ta chỉ cần sống cho chân thật, với một ý thức sáng tỏ, và rồi Pháp 
tánh sẽ tự nhiên săn sóc cho tương lai của mình. 


Truyện kế có người đến hỏi Phật, "Con bình thường vẫn thực tập đời sống thiện lành, giả 
sử con chết bất thình lình trong lúc tâm tư không bình tĩnh, hoang mang thì con sẽ đi về đâu?" 
Phật nói, "Nếu như trong rừng có một cây cô thụ nó lớn lên mọc nghiêng về hướng Tây, một 
hôm trong cơn dông tố cây ngã đồ, Thầy nghĩ nó sẽ ngã về hướng nào?" "Dạ thưa nếu nó cả đời 
nghiêng về hướng Tây thì khi ngã nó chắc chắn sẽ ngã về hướng Tây!" "Chúng ta cũng vậy, nêu 
ta thực tập, trau dồi những niềm vui trong thiện lành thì khi mất ta cũng sẽ đi theo con đường 
thiện mà thôi!" 

Với trọn niềm vui 

Ta hãy thử nhớ lại khoảng mười năm về trước. Vào lúc ấy có lẽ ta cũng có một số những ước 
vọng nào đó, và nghĩ rằng nếu như mình có hoặc thực hiện được chúng thì sẽ có hạnh phúc: đạt 
được một cấp bằng nào đó, có việc làm, lập gia đình, hoặc là về hưu, con cái trưởng thành... Và 
bây giờ thì có lẽ ta cũng đã có được những điều ấy rồi, nhưng mình có cảm thấy hạnh phúc hơn 
không, hay cũng vậy thôi? Và có lẽ ta chưa có hạnh phúc là vì mình lại mong đợi thêm những 
điều khác nữa... 


Hạnh phúc không phải là một nơi nào ta đến, mà chúng cũng đang có mặt trên con đường 
mình đi. Vì cuộc sống là một hành trình. Tôi nghĩ, ta hãy làm những gì cần làm, nhưng vẫn ý 
thức được niềm vui đang có, đừng vì sự mong chờ mà quên nhìn những hạnh phúc đang có mặt 
nơi này. Nơi ta về chưa chắc trời sẽ xanh hơn, chưa chắc ngày sẽ hạnh phúc hơn, nếu như ngay 
bây giờ ta chẳng tìm được thấy niềm vui. 

Trên chuyến xe roller-coaster của cuộc đời, sẽ có những lúc chiếc xe của ta lao xuống 
một khúc quanh đầy những bất ngờ. Giữ cho tâm mình được an vui và hành xử với chánh niệm 
trong giờ phút này là cách hay nhất để giúp ta chăm sóc cho một ngày mai. Và dầu bạn có biết 
hay không, nơi mà ta sắp đến ấy cũng sẽ là bây giờ và ở đây mà thôi. 


49 


tiếng võ của một bàn f†ay 


Đa số chúng ta có lẽ đều biết câu truyện này. Có một vị thiền sư được những người chung quanh 
ca tụng là người sống trong sạch. Một gia đình sống ở gần đấy có một cô con gái xinh đẹp. Một 
hôm cha mẹ cô gái khám phá ra rằng cô có thai, và cô gái thú nhận rằng cha của đứa bé chính là 
vị thiền sư này. Cha mẹ cô gái vô cùng tức giận. Sau khi đứa bé sinh ra, ông bà mang nó tới 
trao cho vị thiền sư, và ông không nói gì chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng: “Thế à?” rồi thôi. Lúc đó 
ông đã mắt hết danh dự, nhưng không hề buồn. Vị thiền sư săn sóc đứa bé rất tử tế, ông đi xin 
sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết để nuôi đứa bé. Một năm sau cô gái 
không chịu đựng được nữa. Cô thú thật với cha mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé không 
phải là vị thiền sư ấy, mà là một thanh niên hàng xóm. Lập tức gia đình đến gặp vị thiền sư xin 
tha lỗi, và xin đem đứa bé về. Khi trao lại đứa bé, ông cũng chỉ thốt hai tiếng: “Thế à?” 


Và vị thiền sư trong truyền thuyết đó là ngài Hakuin Ekaku, người Trung hoa dịch là Bạch Ấn 
Huệ Hạc. 


Hakuin là một thiền sư nổi tiếng, ông cũng đã có 
công gây dựng lại dòng thiền Lâm Tế ở Nhật bản. 
Hakuin là một vị thầy có lối dạy rất cụ thể, theo ông 
thì tuệ giác phải được khám phá ngay trong đời sống 
hằng ngày, trong những sinh hoạt bình thường của ta. 
Có người hỏi ông Thiên là gì, ông đáp “Thiền là làm 
sao cho mọi việc mình làm: ho, uống nước, đưa tay 
lên, cử động hay ngồi yên, nói năng hay làm việc, 
được thua, thành công thất bại, hảnh diện hay hồ 
thẹn... tất cả đều gồm chung vào một công án.” 
Hakuin tin rằng những chứng nghiệm tu học phải 
được mang trở lại vào cuộc sống hằng ngày, thì nó 
mới thật sự là tuệ giác, và mới có khả năng nở hoa 





kết trái, giúp ích được cho mình và tât cả mọi người. 


Và Hakuin không chỉ là một thiền sư mà ông còn là 
một nhà danh hoạ và một thi hào xuất chúng. Những bức tranh mực tàu, cũng như những bức 
thư pháp của ông vẽ đã trở thành những kiệt tác của thiền hoạ Nhật bản. Ông sử dụng những 
tranh vẽ của mình như là phương tiện để hướng dẫn và giảng dạy về Thiền. Mỗi bức tranh của 
Hakuin là một công án, một pháp thoại không lời, a visual dharma talk. Và những bức tranh 
này, ông thường chỉ vẽ để tặng cho các đệ tử của mình với mục đích khuyến khích hoặc chỉ dạy 
cho họ quán chiếu sâu về một đề tài nào đó. 


50 


Xin được chia sẻ với các bạn một sô tranh thiên họa của thiên sư Hakunn. 


Quan Âm và l6 vị A la hán 





Trong tranh, bồ tát Quan Âm nằm nghỉ chơi an 
nhàn, xa xa là dòng thác đồ, chung quanh ngài là 
16 vị A la hán. Dưới bức tranh Hakuin viết 
dòng chữ, “Một dòng thác lạnh, cao trăm ngàn 
dậm. Ai bảo là lời nguyện cứu độ tất cả chúng 
sinh của ta sâu rộng như biển. Tu đã cắt đứt hết 
những dính mắc với cuộc đời bụi bậm, giờ ta 
trốn ở đây mà vui chơi chốc lát. ” 


Tôi nhớ một câu chuyện với bức tranh này, có 
người đến hỏi một vị thiền sư mục đích của cuộc 
đời là gì? Ông đáp “Để vui chơi tháng ngày.” 
Anh ta có vẻ thất vọng và nói, “Vui chơi thì ai 
mà lại chăng biết vui chơi?” Nhưng bạn biết 
không, thật ra trong chúng ta mấy ai mà có khả 
năng vui chơi giữa cuộc đời này! Có lẽ chỉ khi 
nào ta không còn tìm cầu, mong muốn gì nữa 


hết, thấy được rằng mình đã về, đã tới rồi, thì ta mới có thể biết vui chơi. 


Như đức Quan Âm, ngài có hạnh nguyện cứu độ hết tất cả mọi người, không bỏ sót một aI, 


nhưng ngài vẫn biết ngồi chơi và an nghỉ. 
Núi Linh Thứu 

Khi về già thiền sư Hakuin rất thích đọc kinh 
Pháp Hoa. Trong bức tranh này Hakuin vẽ 
ngọn núi hình một con chim ưng lớn, tượng 
trưng cho núi Lĩnh Thứu, Vulture Peak, nơi 
Phật giảng kinh Pháp Hoa. Và bên dưới là 
một làng đánh cá nhỏ với dăm ba mái nhà 
nằm rải rác, với những chiếc thuyền chài, biểu 
tượng cho một đời sống bình thường. 

Trên tranh ông viết, “NỀu bạn nhìn lên, núi 
Linh Thứu. Nếu bạn nhìn xuống, những chiếc 
thuyên đánh cá bên ngôi làng Shigeshishi 


2 1 


nhỏ. 


51 





Những lời dạy của đức Phật, dầu cao xa đến đâu nhưng bao giờ cũng đang có mặt với chúng ta, 


trong mỗi bước mình đi, mỗi việc mình làm, mỗi lời ta nói. Đạo bao giờ cũng hiện hữu trong 


cuộc sống bình thường hằng ngày của mình. Đỉnh núi Linh Thứu và một làng chài nhỏ bé, 


chúng rất gần gũi và hòa hợp với nhau. Lời kinh uyên thâm xưa vẫn có mặt trong tách cà phê 


của bạn sáng hôm nay. 


Củ khoai nước 


Trong tranh, có một cụ già và đứa bé rửa những củ khoai nước (taro root) băng hai cây xào và 





thùng nước trong một ngày 
mùa thu, bên cạnh một dòng 
suối. Trong phút chốc, cả hai 
chợt dừng lại, để ông lão có 
thể ngước nhìn lên ngắm một 
vằng trăng thu thật đẹp. 


Có lẽ Hakuin muốn nhắc nhở 
chúng ta rằng, dầu bận rộn 
với bất cứ một công việc gì, 
dầu hoàn cảnh ta có như thế 
nào, chung quanh ta bao g1ờ 
cũng có một vằng trăng đẹp 


hiện hữu. Và thỉnh thoảng ta hãy dừng lại và ngước lên đề nhìn đi. Giữa những bon chen và mệt 


nhọc của cuộc sông, cuộc đời vần có một vâng trăng trong sáng. 


Đừng đợi đến khi tuổi già rồi ta mới thật sự nhận thấy được những gì mới là chân thật trong cuộc 


sông này. 
Khử và con chữn én 


Một con khi ngồi như đang trầm tư suy nghĩ một 
điều gì, có một con chim én bay ngang và hót. Trên 
tranh dòng chữ viết “Dù không lắng nghe, đưa lên 


, 


một bản tay, chim én. ` 
Có lẽ đây cũng là tiếng vỗ của một bàn tay. Dù ta 
không lắng nghe, tiếng chim vẫn hót. Hạnh phúc 
vẫn có mặt. Có lẽ ta chỉ cần biết dừng lại thôi phải 
không bạn? 

Tôi nhớ vài năm trước nghe một vị Thầy kể, có lần 
ông được một ký giả của một tờ báo lớn đến xin 


52 





phỏng vấn. Và người ký giả này mải mê đặt những câu hỏi về giáo lý, về phương pháp tu học, 
về Thiên... để anh có tài liệu về viết bài. Khi vị Thầy đưa người ký giả ra xe, anh ta vẫn có gắng 
đặt thêm tiếp một số câu hỏi. Vị Thầy dừng lại chỉ lên trời và nói, “Hôm nay là một ngày thật 
đẹp, anh có thấy trời buồi sáng nay trong xanh quá chừng không?” Và cả hai đứng yên thật lâu 
để ngắm nhìn. Vị Thầy kể lại, người ký giả ấy sau này có lẽ sẽ quên hết những câu hỏi kia, 
nhưng ông sẽ nhớ mãi trời xanh mây trắng ngày hôm ấy. 


Mải mê đi tìm học mà ta cũng có thê quên đi chuyện giác ngộ bạn hả. 
Con kiên trên chiếc côi xay 


Trong tranh, Hakuin vẽ một con kiến 
bò trên chiếc cối xay bằng đá, nhưng 
có lẽ nó cũng chỉ phí công thôi vì 
chiếc cối quay ngược chiều lại. 
Hakuin viết, “Đi vòng quanh trên cối 
đá. Một con kiến — tiếng thẩm thì nhỏ 
nhoi của thể giới ”. 

Tiếng lao xao nhỏ nhoi ấy có lẽ là âm 
thanh của một con kiến nhỏ bé đi 
vòng quanh trên chiếc cối xay. Phải 
chăng mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh, nghiệp quả khó chuyên lay, như một con kiến nhỏ 
bé đi ngược trên chiếc cối xay bằng đá. Nhưng âm thanh nhỏ 





nhoi ấy cũng có thể là lời Phật dạy, tuy chỉ là tiếng thầm thì và 
bị lấn át giữa dòng đời náo nhiệt bon chen, nhưng nếu biết lắng 
nghe, chúng vẫn có mặt đó, và sẽ giúp ta thoát ra khỏi cái thế 
giới vòng quanh ấy. Và chuyền hóa được hết những phiền 
muộn của mình. 

Khi vớt Trăng 

Một con khi tay năm cành cây và một tay vói xuống ao vớt mặt 
trăng trên nước. Trên bức tranh, thiền sư Hakuin có viết bốn 
câu kệ, "Con khỉ nhỏ với tay bắt trăng trên nước. Dâu trọn 
đời cũng chẳng ích lợi gì. Nếu phải chỉ nó buông mình xuống 
ao. Và thế giới này sẽ trở nên rực sáng. " 


Tôi cũng đọc được một câu chuyện vui này. Có một ông vua 
khi ra lệnh cho thần dân của mình là nếu ai có thể vớt được mặt 
trăng trên nước và dâng lên cho ông thì sẽ được thưởng 
lớn. Tất cả những con khi cố thử nhưng đều thất bại. Nhưng 





53 


có một con khỉ nọ vớt được mặt trăng ây lên và đên dâng cho vua khỉ, “Có phải đây là cái mà 


ngài muốn không?” Vua khi mừng rỡ nói, “Ngươi tài giỏi thật, đúng là vượt hơn hắn những kẻ 


khác!” Con khi ấy nói, “Nhưng thưa Ngài, xin cho tôi hỏi là không biết Ngài sẽ làm gì với mặt 


trăng này?” Vua khi ngần ngừ suy nghĩ chút rồi đáp, “Ờ... Thật ra ta cũng chưa nghĩ đến điều 


” 


ây. 


Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những ước mơ. Giả sử như chúng ta nắm bắt được những gì 


mình mong câu, giả sử như cuộc đời này sẽ không còn đôi thay nữa, rôi ta sẽ làm gì bạn nhỉ? Ta 


sẽ thật sự có hạnh phúc chăng? Mình có nghĩ đến chưa? 
Con quỷ một mắt 


Những bức tranh của Hakuin thường nói về giây phút hiện 
tại, bây giờ và ở đây, nhưng đôi khi ông cũng có vẽ về thế 
giới siêu hình, nhưng có tánh khôi hài trong đó. Như trong 
bức tranh này, một ông lão mù đang đi dạo, và thốt lên lời 
này với một bóng ma hiện trước mặt mình, ““4¡ đang gẩm gừ 
ởđó? Cái gì? Quỷ một mắt đó à? Ta đâu có thấy ngươi đâu 
mà sợ. Ngươi có I mắt, ta không có mắt nào hết, ngươi sợ ta 
mới phải chứ! ” 


Ông nói cũng có lý phải không bạn, nếu ta cho rằng một mắt 
là đáng sợ, thì không có mắt nào phải còn là đáng sợ hơn 
chứ. Có lẽ ý thiền sư Hakuin muốn nhắc nhở rằng, nếu ta 
nhìn nhưng không có chấp vào hình tướng, với một cái thấy 
chân thật thì trong cuộc đời này, những việc sanh tử, được 
thua, mắt còn... không có gì là đáng sợ hết. Cũng như âm 
thanh của một bàn tay không thể nghe bằng lỗ tai, chân tánh 
không thê nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. 


Con Trâu qua cửa số 


Bức tranh này 









”+ E: 
⁄4J-Ð 
úsg 


s» 
— 


he 
_`j~ 


.——~ 
^^“. 


) 


‹ đt a 


ÿ*®‡+0:IkrÌ0%-2„.} 


ì 


Âu c ) 411 2«-\ vớ 





Ầ % K : 
h. Tử an ` 

.ˆ* ˆ 
"34/22. 


Hakunn vẽ từ công án thứ 38 trong Vô Môn Quan. 
Một con trâu nhảy qua khung cửa số nhỏ bé, đầu 
sừng, thân, bốn chân đều vượt qua hết. Nhưng chỉ 
kẹt lại cái đuôi không qua được. Tại sao vậy? 

Trong cuộc sống, nhiều khi điều đơn giản nhất lại là 
việc khó làm nhất, một lời tha thứ lại là lời khó nói 
nhất. Cái nhỏ nhất đôi khi lại là điều mình khó xả bỏ 
nhất, vì nó lại tàng chứa hết cả cái tôi của mình. 


Trong Cổ Học Tinh Hoa có kế ông Lưu Ngưng Chỉ đang đi giày, thì có người lại nhận rằng đôi 
giày là của họ. Ông đưa cho họ ngay. Vài hôm sau, người ấy tìm được giày của mình, mang lại 
trả cho ông và xin lỗi. Ông không nhận mà nói, "Đôi giày khi trước là của tôi, nhưng tôi đã cho 
bác rồi thì bây giờ nó không phải là của tôi nữa. Nên tôi không nhận được." 

Có ông Thâm Lân Sĩ đang đi giày, cũng có người đến nhận. Ông cười hỏi "Giày của bác đó à?" 
rồi cũng cởi ra đưa cho họ ngay. Sau người hàng xóm tìm được giày của mình, mang lại trả cho 
ông. Ông hỏi "Ô, giày không phải của bác à?" Ông cười rồi nhận. 

Tôi nghĩ, ông Thâm Lân Sĩ cũng có một thái độ “Thế à!” của thiền sư Hakuin. Buông xả đâu 
phải chỉ là hình tướng ở bên ngoài thôi phải không bạn? 

Tiếng vỗ của một bàn tay 


Thiền sư Hakuin cũng là tác giả của công án âm thanh của một bàn tay, anh đã nghe tiêng vỗ của 
hai bàn tay, nhưng thế nào là âm thanh 
của một bàn tay? Dù cho toàn thân anh 
có là tai đi chăng nữa, cũng không thể 


NG 


nghe được âm thanh này. 
Hakuin viết “Núi, sông và mặt đất này 
tất cả đều là tai của ta. Những gì ngập 


“) 
và 
FỆ 


tràn tai ta, tự nguyên thủy của nó không 


“¬ưv 


__^ 


phải là âm thanh. Ta có thể lắng nghe 


— 
.. 


sâu sắc mà không cần đến lỗ tai của 
mình... mà thật ra không có mắt, không 
có tai mới chính là cái thấy và cái nghe 
chân thật nhất.” 





Và ông cũng thường nhắc nhở rằng, “Anh có nói gì đi nữa, nhưng nếu vẫn chưa nghe được tiếng 
của một bàn tay thì tất cả cũng chỉ là vô ích mà thôi.” 
-¬- OỞO --- 

Mỗi bức tranh của thiền sư Hakuin là một bài pháp thoại, một công án cho người xem. Ông sử 
dụng những hoàn cảnh, sinh hoạt hằng ngày để đưa chúng ta bước vào thế giới chân thật. Như 
trong bài Tọa Thiển Hòa Tán, The Song oƒ Zazen, thiền sư Hakuin viết 

Tất cả chúng sinh bản lai là Phật 

Cũng như băng với nước 

Ngoài nước, không đâu có băng 


Ngoài chúng sinh, tìm đâu ra Phát? 


55 


Đạo gân bên mình mà chẳng biết 
Bao người tìm kiếm xa vời — Đáng thương! 
Đó cũng như người nằm trong nước 
Gào khát cô xin được giải khát 
Và như nếu chúng ta biết nghe được tiếng vỗ của một bàn tay thì, 
Đạo bản lại thanh tịnh hiện thành 
Thế giới này là thế giới của Liên hoa tạng 


Và thân này là Pháp thán của Phật. 


Nirvana is right here, before our eyes, 
This very place is the Lotus Land, 
This very body, the Buddha 


56 


cảnh bướm hạnh phúc 


Trung Tâm Tu Học ở vùng chúng tôi rất đẹp vào mùa thu, không gian là một vũ trụ đầy màu sắc 
với muôn ngàn chiếc lá thu chín cây trãi khắp rừng núi. Vào những ngày lộng gió, tôi ra trước 
hiên nhà nhìn những chiếc lá rụng bay ngập trời như những cánh bướm đủ sắc màu bay lượn 
thành đàn trong không trung. Chúng tôi thường tổ chức khóa tu ở Trung Tâm vào mùa này, 
được cùng đi thiền hành với nhau trên con đường nhỏ bên rừng cây, dưới tia năng ấm ban mai 
bước trên những chiếc lá, tiếp xúc với thiên nhiên là một hạnh phúc. 


Vào năm trước chúng tôi có tổ chức một khóa tu học ở Trung Tâm với chủ đề “Ngồi 
Giữa Trời Thu”. Trong lúc chờ đến khoá tu, mỗi ngày trên con đường đi làm, nhìn rừng cây hai 
bên đường với những chiếc lá bắt đầu đổi màu sắc rực rỡ, tôi ước mong rằng chúng sẽ cứ giữ 
như vậy mãi cho đến ngày khóa tu. Tôi mong sao cho những chiếc lá đừng khô héo và rơi rụng. 
Giá như trời đất có thể dừng lại và chờ đến ngày của khóa tu, rồi thì thiên nhiên lại được phép 
tiếp tục vòng xoay của nó. 


Mà trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng có những mong ước ngây ngô như thê phải 
không bạn? Chúng ta muốn nắm bắt, giữ lại một cái gì đó hay đẹp cho riêng mình, có thê là một 
hạnh phúc nào đó. Một nhà văn người Anh tên là Jean Rhys, bà có chia sẻ về vấn đề đi tìm bắt 
hạnh phúc qua câu truyện kế của một cô bé. 


“Bạn đi theo một con đường đất nhỏ, nằm khuất dưới bóng mát của những hàng cây. 
Nhưng cuối con đường ấy là một không gian mở rộng, ngập tràn ánh nắng. Bạn đi bắt bướm. 
Bạn chờ cho chúng đậu lại yên, rồi nhẹ nhàng nhón bước đến gần bên, ngồi xuống cạnh chúng. 
Và khi chúng xếp đôi cánh lại, giỗng như đóa hoa một cánh, bạn đưa tay nắm bắt thật nhanh, ở 
gần bên dưới vì nếu không đôi cánh sẽ vụn vỡ ra từng mảnh trong tay bạn. 


Khi đã bắt được con bướm rồi, bạn bỏ nó vào một chiếc hộp kẹo bằng thiếc nhỏ mà bạn 
đã mang sẵn. Và trên đường đi về, bạn đề chiếc hộp thiếc nhỏ lên tai và lắng nghe tiếng cánh 
bướm đập vào bên trong thành hộp. Âm thanh thật là say mê. Bạn không thể nào ngờ được một 
con bướm mỏng mảnh lại có thể ồn ào đến thẻ. 

Và điều kỳ diệu là bạn đã bắt giữ được một cái mà trước đây vài phút nó vẫn còn lượn 
bay trong ánh năng mặt trời. Lẽ đĩ nhiên, điều luôn luôn xảy ra là con bướm ấy sẽ làm gẫy đôi 
cánh mỏng mảnh của nó. Hoặc là nó sẽ làm hư hao đến nỗi khi bạn về đến nhà, mở chiếc hộp và 
cần thận mang nó ra, nhìn đôi cánh tơi tã bạn cũng không còn cảm thấy chút gì là ham thích nữa. 
Đôi khi con bướm cũng không còn có thể nào bay lại tự nhiên được. 


“Con hư quá, sao con lại ác quá vậy? Ta không ngờ là con lại làm một việc như thê!" 


57 


Và lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ đơn giản không thèm trả lời những câu trách móc ấy làm gì. Vì 
bạn biết rằng, bạn đâu có muốn làm đau con bướm Ấy, bạn biết là mình muốn nuôi nắng Và giữ 
cho nó được có đầy đủ ấm áp và an ồn trong một chiếc hộp bìa cứng lớn, và bạn sẽ tìm cho nó ăn 
những gì nó thích. Và nếu như con bướm ngu ngốc ấy tự làm gây đôi cánh của nó thì đâu phải là 
lỗi của bạn, và bây giờ thì bạn chỉ có thê thả nó đi và tìm một con bướm khác mà thôi. Nếu 
người khác không hiểu thì thôi, chứ bạn cũng không thê làm gì hơn được. 


Đó là lần đầu tiên mà bạn cảm thấy hạnh phúc - ngày bạn chạy đi tìm những cánh bướm 
— khi bạn đã với tới và chạm được những mảnh vụn của ánh mặt trời.” 


Tôi nghĩ bà Jean Rhys muốn diễn tả tâm trạng của chúng ta: muốn bắt giữ một hạnh 
phúc, mà nó thì lại dễ tan vỡ và phù du. Bạn có bao giờ nhốt được một áng mây bay trong lòng 
bàn tay mình? Hay giữ lại một tia năng lóng lánh trong một giọt mưa buổi sáng? Bạn có thê nào 
giam cầm một ánh trăng trong hạt sương trên một chiếc lá màu đỏ tím của mùa thu năm trước? 


Bạn biết không, tôi nghĩ chúng ta không có hạnh phúc là vì mình cứ muốn bắt giữ hạnh 
phúc. Có lẽ ngày nào ta không còn muốn bắt giữ nó nữa, hạnh phúc sẽ ghé lại và nằm thật yên 
trong lòng bàn tay của mình đang rộng mở. Ta hãy cứ theo những cánh bướm trên cánh đồng cỏ 
và với tay chạm những mảnh vụn của ánh mặt trời sáng nay, nhưng bạn hãy nhớ rằng hạnh phúc 
không phải có mặt là vì ta năm giữ chúng lại cho riêng mình, mà là vì ta biết buông thả cho 
chúng được bay cao... 


58 


kéo rụng bao nhiễu sao 2 


Những ngày ở bên ấy tôi quên hỏi các sư cô, sư chú những øì làm cho họ hạnh phúc. Mà tôi 
nghĩ, nêu hỏi có lẽ cũng không ai trả lời. Vì làm sao ta có thể bắt giữ được ánh trăng trong lòng 
bàn tay mình được phải không bạn? Tôi thì nghĩ hạnh phúc là được làm những gì mình 

thích. Đơn sơ và giản dị thế thôi. 

Tôi thích được đứng thật yên ngoài hiên thiền đường để nhìn mây trắng phủ kín núi 
rừng. Tôi thích được nghe tiếng chuông báo chúng của chú Quảng Tiến mỗi sáng, mỗi chiều 
thong thả vọng xa trong không gian. Tôi thích được nhìn một cánh chìm nhỏ lơ lững đứng yên 
giữa trời chiều mênh mông. Tôi thích được nhìn bầu trời đêm của rừng núi lấp lánh ngàn vạn vì 
tinh tú. Tôi thích được ngồi dưới cội cây già nhìn xuống phố thị xa xôi có trăm ngọn đèn vàng 
lấp loáng như những châu báu ngọc ngà trong chuyện thần thoại. 


Tôi thích những bài viết rất thật lòng mình như tâm hồn của cô Thanh Hiền. Tôi thích 
những buổi sáng đi thiền hành giữa rừng đan mộc, có hàng cây cao trăm tuổi ngước mặt nhìn 
không thấy ngọn. Tôi thích được lang thang trong những khu rừng già tối âm u thỉnh thoảng có 
vài vệt năng như từ thiên đường rọi xuống. Tôi thích được ngồi trong cốc chị Quảng Tâm nghe 
kế chuyện ngày xưa rồi một lần rời xa phố thị. Tôi thích những con đường thiền hành nhỏ quanh 
co có chênh vênh ghènh đá. Tôi thích được nằm xuống ngủ thật yên dưới bầu trời khuya có hàng 
thông đứng im in bóng trên nên trời đầy sao vang tiếng rừng đêm. 


Tôi thích được bước qua Tổ đường và ý thức rằng ngàn đời sau người xưa vẫn có mặt 
trong mỗi bước chân ta đi. Tôi thích được thấy dáng đi hiền lành, giọng nói quen thương của cô 
Thanh Chơn như một người chị rất thân. Tôi thích được mơ làm chú tiêu của Huyền Không, 
đêm không ngủ vác sào trèo lên mái chùa rêu phong kéo rụng mấy vì sao. Tôi thích được ngắm 
những buổi chiều hoàng hôn nắng nhuộm vàng rừng núi. Tôi thích được nhìn ra vịnh biển xa xôi 
có bọt sóng viền trắng bờ. Tôi thích những bước chân vững chãi và nhẹ như cỏ lá của cô Thanh 
Ý, bước tới thảnh thơi. 

Tôi thích được trèo lên những tảng đá nằm thật yên ngủ quên rồi thấy mình là mây trôi vào 
Phương Vân Am. Tôi thích con đường thiền hành sáng nay có mây kéo vào che kín lối đi. Tôi 
thích cõi tịnh độ của tôi, của chú Quảng Đạt, nào có khác gì hơn bây giờ và ở đây đâu? Tôi thích 
những ngày có mây mưa trôi ngang qua tàn lá của rừng già, chợt hóa thân thành ngàn giọt nước 
mát rơi rụng xuống ướt vai. Tôi thích ngồi yên trên vách đá buổi trưa nghe tiếng của thinh lặng 
rơi trong không trung. Tôi thích đặt chân trên con đường thiền hành thật êm lót bằng lá đan mộc 
nhỏ như lá me. Tôi thích những đóa hoa rừng màu vàng, tím mọc hai bên đường giữa mùa 
đông. Tôi thích hóa thành mây bay ra biển rồi trở về làm tươi mát núi rừng. Tôi thích được ngồi 
uống trà với chú Quảng Trí, cuộc đời cũng có lúc ấm như những ngày mưa mùa đông qua núi 
vậy. 


59 


Tôi thích nhìn những bước chân của Sư Ông thật yên trên con đường nhỏ về Phương Vân 
Am. Tôi thích được nghe những câu chuyện về tắm lòng của Sư Phụ, bao dung và độ lượng, sẵn 
sàng nhận lãnh hết mọi khổ đau của kẻ khác. Tôi thích được ngắm một con chim xanh thật lạ về 
đậu trên tảng đá dưới một cội cây già. Tôi thích những hôm có vài áng mây trắng về ngủ yên 
trên mặt biển. Tôi thích được thấy lại mình ngày xưa trong bé Nhật Siêu ngồi im lặng ngước lên 
nhìn Phật trong thiền đường. Tôi thích được nhìn bình minh mọc trên biển, hoàng hôn về trên 
núI. 

Đồi núi tu viện chập chùng rừng thông xanh ngàn năm không thay màu lá. 


Đó, bạn thấy không, cũng chỉ là đơn sơ thế thôi. Hạnh phúc lớn làm bằng những hạnh 
phúc nhỏ. Chúng tuy mỏng manh và vô thường đấy, nhưng chúng có thật và có mặt khắp nơi 
chung quanh ta. Tôi nhớ Ramakrisna có nói: “Ta không thấy những vì sao trên trời vào ban 


1?? 


ngày, nhưng điều ấy đâu có nghĩa là bầu trời không có sao!” Tôi biết, hạnh phúc không phải là 


giấc mơ và giấc mơ cjzza phải là hạnh phúc, phải không bạn? 


60 


hoa thông rụng ngát vưởn 


Có những buổi sáng tôi thấy tất cả là của nhau. Cũng như mây là của bầu trời và bầu trời là của 
mây. Ngày hôm qua có những cơn mưa bắt chợt, và hôm nay trời lại nắng ấm bất ngờ. Nẵng 
cũng là của mưa. Và thiếu vắng những ngày mưa chắc nắng cũng sẽ bớt đi một chút gì ấm áp. 


Nhớ một ngày có người bạn ghé qua thăm và ngồi uống trà. Trong hương trà thơm, tôi 
ngôi lắng yên nghe người bạn kể lại những đổi thay trong tình người và một vài vất vả trong 
cuộc sông. Nhưng cuộc đời mà, chắc chắn sẽ có những nỗi trôi, và vấp váp cũng là chuyện dĩ 
nhiên thôi. Mà tất cả thì cũng như cụ Nguyễn Du nói, "Cổi nguôn cũng ở lòng người mà ra." 
Một ngày nào khi lòng ta được yên thì cỗi nguồn nào rồi cũng sẽ được yên. 


Trước khi ra về người bạn chọt hỏi, tôi làm gì để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình? Có lẽ 
người bạn muốn hỏi tôi tìm nương tựa vào nơi nào, nêu như có một ngày thấy đời mình bắp 
bênh? Tôi yên lặng vì chưa có địp nói cho người bạn biết. Những đêm trăng thật sáng, ngồi với 
nhau, mình thường lại cảm thấy những lời nói và ngôn ngữ không cần thiết. Rót cho nhau một 
tách trà cũng đủ hết rồi. Ngàn năm qua ánh trăng nào có bao giờ cần nói lời gì đâu? 


Và có lẽ tôi sẽ đáp như vầy, nếu như có một lúc nào cảm thấy chênh vênh, tôi sẽ đến gõ 
cửa nhà người bạn ấy và ngồi uống với anh một tách trà, cũng như có những ngày anh đã tìm đến 
tôi. Ai cũng có thể nuôi dưỡng hạnh phúc và san sớt khổ đau cho người khác được. Đôi khi 
người bạn nghĩ rằng tôi có thê giúp gì cho anh, nhưng người bạn ấy không biết rằng anh cũng 
đang giúp gì cho tôi, và tôi đang được giúp rất nhiều. Cuộc đời quá nhỏ để mình có thê phân 
chia và phân biệt g1ữa người cho và kẻ nhận. 

Như buổi sáng nay tôi thấy con đường nhỏ tôi đi có tôi trong ấy. Con đường có đó nhờ 
sự có mặt của tôi, hay nhờ con đường ấy mà tôi đã có thể có mặt nơi này? Chúng tôi hiện hữu 
trong nhau. Sáng nay những áng mây trắng bồng bềnh trôi chở đầy nắng ấm. Cuối những ngày 
mưa nước dâng cao làm mặt hồ phẳng như gương. Con thác nước nhỏ đồ xuống dòng suối trong 
tràn bọt trắng xóa len qua những viên đá trên lòng suối reo vang chạy theo vào khu rừng nhỏ 
phía bên kia. 


Có những ngày tôi thấy những thăng trầm tự nhiên của một sự sống rất đủ đầy. Và tôi 
biết nuôi dưỡng hạnh phúc của mình bằng sự thực tập, và tách trà thơm của người bạn tôi. Tôi 
hạnh phúc vì biết rằng, những lúc đời bấp bênh, ta có thê tìm gõ cửa nhau đề được rót cho một 
tách trà thơm ấm. Đơn sơ thôi, vậy mà sân vườn xưa trăng sáng rụng đầy hoa thơm ngát... 


Khách khứ tăng vô ngữ 
Tùng hoa mãn địa hương 
(Trần Quang Triều) 


61 


Khách về, tăng chẳng nói 
Hoa thông rụng ngát vườn 


62 


lời khuyến cho em 


Ông Robert Fulghum là tác giả của một bài văn ngắn nỗi tiếng, "Tất cả những gì tôi thật sự cần 
biết, tôi đã học ở lớp mẫu giáo" Ai/ I really Need to Know I Learned in Kindergarten. Bài văn 
này đã được một dân biểu Hoa kỳ đọc trước Quốc Hội Liên Bang với mục đích để nó được ghi 
lại và lưu giữ mãi trong Hồ Sơ Quốc Hội, the Congressional Record. 


Gần đây ông Fulghum có viết một bài ngắn với tựa đề "In the Middle oƒ the Middle", với 
những lời khuyên cho các em ở Middle School, nhưng thật ra cũng cho tất cả "người lớn" chúng 
ta. Xin được chia sẻ với các bạn bài viết này của ông. 


“Cuối tuần qua tôi có đi ngang một trường trung học đệ nhất cấp, zmiddle school, vào lúc học sinh 
đang tan trường. Nhìn các em lê bước chằm chậm trên đường ra về với túi đeo nặng chĩu trên 
lưng, tôi thấy giống như một đoàn quân đang thua trận rút lui. 


Những chiếc xe bus màu vàng đậu thành một hàng dài trước cổng trường, cạnh bên mỗi xe có 
một nhóm các em tụ lại chung quanh đề chờ lên xe. Mặc dù giữa cái không khí ủ rũ ấy, và 
những bộ đồng phục xốc xéch, vẫn có một nhóm nhỏ cười đùa với nhau trong khi đứng chờ đợi, 
và một nhóm khác cùng nhau ca hát trong khi bước lên xe. 


Nhìn các em, tôi nhớ lại mình khi xưa. 

Tuổi 13 và cũng đang “ở giữa”, middle school. 

Một lứa tuôi với nhiều sự thay đổi và thách thức. 
Tôi bây giờ đã trên 70 

Tôi có tiến triển gì hơn so với ngày tháng ấy không? 
Cũng không có gì là rõ rệt lắm. 


Các em đang tìm hiểu và tự hỏi mình là ai. 
Và tôi bây giờ cũng vậy. 


Các em lo lắng về những biến đổi đang xảy ra trong hình hài mình. 
Tôi bây giờ cũng vậy. 


Các em tự hỏi không hiểu tại sao không ai thích mình hết. 
Tôi cũng vậy. 


Các em muôn hòa đông và giông hệt với mọi người, nhưng cũng lại muôn người khác thây mình 
là đặc biệt và duy nhật. 


63 


Tôi cũng thế. 


Con người bên trong mà các em biết về mình, không phải là con người bên ngoài mà mọi người 
chung quanh thấy và biết, và các em muốn thế giới thấy được con người thật của mình, mà cũng 
lại vừa muốn đừng ai biết được sự thật đó. 

Và tôi bây giờ cũng vậy. 


Các em không hiểu được người khác phái. 
Tôi cũng không hiểu được. 


Các em có cảm tưởng là mình đang bị kẹt ở giữa: là một đứa con nít và là một người lớn. 
Tôi cũng vậy. 


Các em tự hỏi không biết khi lớn lên mình sẽ trở thành như thế nào. 
Tôi cũng vậy. 


Và cái gánh nặng các em mang không phải là chiếc túi đeo lưng. Mà đó là ý thức răng, cuộc đời 
mình nằm trong tay của những quyền lực mà ta không có khả năng kiểm soát được: văn hóa, tập 
quán, di truyền, hormones, Sự cầu tạo của thần kinh bộ óc, thầy cô, bạn bè, cha mẹ. 

Và tôi cũng vậy. 


Có một điều khác biệt rõ rệt giữa tôi và các em lớp trung học đệ nhất cấp, m¿ddle school, là tôi 
không có cái túi đeo lưng. 

Tôi muốn có một cái. 

Nhưng nếu tôi bỏ những đồ đạc của tôi vào, tôi sẽ không thê nào vác sổi hay là đi đâu được xa. 
Bây giờ thì tôi còn có thêm bao nhiêu là trăm ngàn thứ lỉnh kỉnh khác so với thời còn ở trung 
học. 


Mỗi khi nhìn các em học sinh 13 tuổi tan trường, những ý nghĩ ấy lại đến với tôi. 

Ước gì tôi có thê chia sẻ với các em một vài điều giúp cho những gánh nặng của các em được 
nhẹ đi. 

Và bây giờ có điều gì tôi biết mà ngày xưa tôi không biết chăng? 


Rằng bản chất của con người sẽ không thay đổi gì nhiều theo thời gian? 

Em sẽ luôn luôn bị kẹt vào một nơi, ở giữa nơi mình đã qua và nơi mình sắp đến, giữa những gì 
mình có và những gì mình muốn. 

Bây Giờ không phải là một nơi chốn, nó là một tình cảnh. 

Sống không phải là một mục tiêu đề đến, mà nó là một hành trình. 


64 


Em bao giờ cũng sẽ có nhiêu câu hỏi hơn là câu trả lời. 
Và em sẽ không bao giờ có thê hiêu hệt được, dù có cô găng đên đâu. 


Em sẽ không bao giờ thật sự biết được người khác nghĩ sao về mình 
Em sẽ không bao giờ thật sự hiểu được mình nghĩ gì về mình. 
Em không cô đơn như mình nghĩ, nhưng lúc nào em cũng có cảm tưởng như vậy. 


Em lúc nào cũng sẽ ở “g1ữa”, rmiddle. 
Giữa sự thật và sự lầm lẫn, giữa những hân hoan và sự tàn nhẫn của cuộc đời. 
Và điêu ây sẽ mang nặng trong tâm em suôt đời. 


Cuộc sống là một gánh nặng chúng ta mang. 
Nhưng phần lớn chúng ta đều có thê làm được. 


Em rôi cũng quen thôi. 

Và rôi một ngày nào đó em sẽ hiêu răng, mình lúc nào cũng đang ở frưởng học, cho đên ngày 
Cuôi cuộc đời. 

Đó không phải là một tin buôn. Nó chỉ là như vậy thôi. 

A, còn thêm một điêu này nữa: 


Có những bạn đứng đợi xe bus vẫn cười đùa và hát ca. 
Bât cứ khi nào được, em hãy nhớ đi chung xe với các bạn ây.” 


65 


bát đáu tr nơi đâu 


bát đâu từ nơi đấu 2 


Gần đây, một tạp chí Phật Học có đăng thư một độc giả hỏi vị giáo thọ phụ trách, "747 vừa mới 
được quy y và bắt đầu học Phật, tôi thấy con đường này mênh mông quá. Tôi có một khó khăn 
là không biết mình nên bắt đầu từ nơi đâu đây? Những giáo lý về sanh diệt, tác ý, nghiệp quả, 
duyên sinh... cái nào cũng rất là quan trọng và cân thiết. Và tôi cũng được hướng dẫn ngôi 
thiên. Nhưng ngoài chiếc gối ngồi thiên ra, ta phải bắt đầu ở nơi đâu đây?" 


Vị giáo thọ trả lời, "Tôi nghĩ câu cuối bạn viết trong thơ cũng chính là một gợi ý cho câu 
trả lời ấy: ta phải bắt đầu nơi đâu ngoài chiếc gối ngôi thiên của mình? Thật ra thì sự thực tập 
của ta bắt đầu khi mình đứng dậy và bước khỏi chiếc tọa cụ, trở về với cuộc sống hằng ngày. 
Nơi ấy chắc chắn ta sẽ phải đổi diện với những việc gây cho mình sự lo âu, bực dọc, bắt an... 
Chúng làm lu mờ cái thấy của ta, khiến mình không còn khả năng mở rộng con tìm ra được nữa. 
Và nơi đó mới là sự tu tập của ta. 


Tôi thích câu này của nhà thơ Rumi, 'Có một ngàn cách để ta quỳ xuống và hôn mặt đất. ! 
Cũng thế, trong một ngày bình thường tôi nghĩ cũng có ngàn việc xảy ra để khiến cho ta lo âu và 
phiền não. Mà cái ước vọng cao xa của ta về con đường tu học cũng là một trong những nguyên 
nhân gây cho mình khổ đau. 


Sự thực tập hằng ngày của tôi là ý thức được những gì đã gây cho tôi sự bất an, để rồi bị 
chúng sai xử, cho dù là nhỏ nhặt đến đâu. Tôi tập nhận điện và chăm sóc cho chúng. Tôi 
thường nói với người khác rằng, sự thực tập của tôi là để tự mình chứng thực được lời hứa về 
Diệt đề của đức Phật, rằng hạnh phúc là điều mà ta có thể chứng nghiệm được". Và tôi tin rằng, 
năng lượng hạnh phúc ấy sẽ nuôi dưỡng cho những hành động kế tiếp của mình." 


Mà thật vậy, ta có học bất cứ một giáo lý nào thì rồi cuối cùng đó cũng phải là sự sống 
của mình. Chúng ta rồi cũng phải đặt quyền kinh xuống, đứng dậy khỏi chiếc gối ngồi thiền, để 
bước về và tiếp xúc với cuộc sống chung quanh. Và ở nơi đó chắc chắn sẽ có những khó khăn, 
lo âu, phiền não... chờ đợi ta. Và ta sẽ làm gì với chúng, tiếp xử chúng như thế nào, đó mới 
chính thật là con đường tu học của mình. 


Đâu cần phải là một điều gì lớn lao 
Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào đề cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, 


mang lại lợi ích lớn lao hơn? Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng tôi thấy tự nó chưa được chính xác 
lắm. Tôi nghĩ ta nên hỏi là làm thế nào để cho sự tu tập của mình được chân thật hơn. 


Chuyện kể, thời Phật còn tại thế có một bà lão nghèo khổ ăn xin độ nhật. Một hôm, vua 
A Xà Thế có cho tổ chức một lễ hội cũng dường đức Phật tại tịnh xá Kỳ Viên. Bà lão nghĩ rằng, 
"Một đời mình đói khổ, lại già nua, sắp hết tuổi trời, nếu lễ hội này không gặp Phật cúng đường 


67 


thì không bao giờ được gặp Ngài". Nghĩ vậy, bà lão vừa lần hồi xin ăn dọc đường, vừa đi đến 
gần Kỳ Viên tịnh xá. 

Khi đến gần Kỳ Viên, bà lão thấy một cảnh tượng huy hoàng, tráng lệ chưa từng thấy, 
ngựa xe chen chúc, nhộn nhịp trên những con đường dẫn về tịnh xá. Những ngọn đèn sơn son 
thếp vàng rực rỡ của hạng vua quan đại thần, bên cạnh những ngọn đèn nhỏ hơn của hàng thứ 
dân, đủ mọi màu sắc sáng choang treo hai bên đường. 


Bà lão biết mình chỉ có khả năng cúng đường Phật một ngọn đèn nhỏ mà thôi. Bà dốc 
hết cả gia tài chỉ được 2 xu, để mua cây đèn nhỏ và chút dầu thắp. Bà lão treo chiếc đèn nhỏ bé 
leo lét của mình lên một cành cây và hướng về tịnh xá. Ba ngày đêm trôi qua, những tràng hoa 
héo rủ, những ngọn đèn khác lần lượt cạn dầu rồi tắt ngúm. Chỉ riêng ngọn đèn nhỏ của bà lão 
nghèo ăn xin vẫn còn tiếp tục cháy sáng mãi... 


Trên con đường tu học thật ra ta đâu cần dâng tặng cho cuộc đời một điều gì lớn lao lắm. 
Lý thuyết tuy mênh mông nhưng con đường thực hành rất đơn giản: tập tha thứ, bớt dính mắc, 
bước được những bước thong dong... Chỉ cần giữ cho ngọn đèn dầu nhỏ của ta được trong và 
sáng mãi trong tâm, là ta cũng đã dâng tặng hạnh phúc cho cuộc đời này rất nhiều rồi. Dẫu biết 
rằng, những gì chân thật và đơn giản lại là những điều khó làm nhất. 


Chiếc áo choàng thanh tịnh 


Tôi nghĩ sự tu học của chúng ta phải cụ thể, nó phải có khả năng chuyền hóa và tháo gở những 
khó khăn ngay trong cuộc sống này, chứ không phải chỉ có mặt trên tọa cụ mà thôi. Chúng ta có 
thể nghĩ rằng, giải thoát có nghĩa là mình được sinh lên một cảnh giới nào khác cao đẹp hơn, như 
là Tịnh độ hay là một Cõi trời. Nhưng thật ra, tháo gỡ được những khó khăn, phiền muộn của 
mình trong cuộc sống cũng đã là một giải thoát lớn rồi phải không bạn? 


Đức Phật có dạy một phương cách giúp chúng ta thê hiện được điều ấy là thực tập hơi thở 
có ý thức. Hơi thở có năng lượng làm cho thân ta trở nên thanh nhẹ, và tâm ta được an vuI. Mỗi 
khi ta có một sự căng thắng, lo âu, hay sợ hãi nào đó, ta hãy quay lại và tự hỏi, "Hơi thở của tôi 
trong giờ phút này là như thế nào?" Và rồi, "Bây giờ tôi nên thở như thế nào để thân tôi được 
buông thư và dễ chịu hơn?" 


Bạn biết không, mỗi khi ta cảm thấy bất an hoặc lo âu, nó sẽ phát sinh lên một sự căng 
thắng trong thân. Và thường thì ta phản ứng bằng hai cách: một là dồn nén nó lại bên trong, hai 
là bộc lộ nó ra bên ngoài qua lời nói và hành động của mình. Nhưng đức Phật có dạy cho ta một 
phương cách thứ ba, thiện xảo hơn, là dùng hơi thở của mình để chuyên hóa sự căng thăng ấy. 

Chúng ta có thê mang hơi thở ý thức để ôm ấp một khó khăn, hay nỗi đau nào đó, đang 
có mặt trong cơ thê. Hơi thở tỉnh giác, nhẹ và sâu, sẽ làm phát khởi lên trong ta một cảm giác 
khinh an và toàn vẹn. Và ta có thể mang cảm giác thanh tịnh ấy ôm ấp lấy toàn thân của mình. 
Trong kinh, Phật có cho một ví dụ rất hay. Ngài nói cũng giống như khi ta khoác lên thân mình 


68 


một tắm áo choàng, không nơi nào trên cơ thê mà không được chiếc áo ấy bao phủ. “Lại nữa, 
này các Thây, hãy lấy tâm thanh tịnh và ý thức về sự thanh tịnh ấy của mình mà bao trùm cả 
thân thể mình, làm cho toàn thân thể mình không có chỗ nào mà không được bao trùm bởi tâm 
thanh tịnh ấy, cũng nhự một người kia choàng lên một cái áo dài tới bảy hoặc tám sải, từ đầu tới 
chân, không nơi nào mà thân thể không được chiếc áo ấy bao phủ." Và khi thân ta được khinh 
an, nhẹ nhàng thì tâm ta cũng sẽ được thư thái, an vui. 


Địa hành thần thông 


Tôi nghe kế rằng, nơi nào có bước chân an lạc của một người tỉnh thức thì nơi ấy suối sẽ được 
trong hơn và cây lá cũng xanh tươi hơn. Như vậy thì chỉ sự có mặt của một người có hạnh phúc 
thôi cũng đã giúp ích cho sự sống chung quanh rất nhiều rồi, phải không bạn? Thiền sư Lâm tế 
có nói về địa hành thần thông, ngài nói bước đi trên mặt đất là một phép lạ. Người ta thường nói 
phép lạ là đi trên nước, đi trên mây, còn Ngài nói phép lạ là đi trên mặt đất. Sự tu học không 
mang ta đi vào một thế giới mênh mông, xa xôi nào đó, mà nó giúp ta thật sự có mặt với sự sống, 
ý thức và tiếp xúc được với những gì đang xảy ra. Tổ nhắc nhở chúng ta rằng, giải thoát chỉ có 
thể có mặt trong giờ phút hiện tại, và nó biểu hiện trong mỗi hơi thở và bước chân của ta. Chúng 
ta tuy sống trong hiện tại, nhưng thường lang thang trên mặt đất của ngày hôm qua với những 
nuối tiếc, hoặc bận rộn chạy theo lo âu của những ngày sắp tới. Nếu ta có khả năng trở về, và đi 
trên mặt đất này bằng những bước chân chậm rãi và an ồn trong giờ phút hiện tại, thì đó là một 
phép lạ nhiệm mầu. 


Nhà văn Natalie Goldberg kê, có lần trong một lớp dạy về viết văn tại San Francisco, bà 
mời mọi người cùng đi thiền hành ngoài phố. Hôm ấy nhóm của bà đi ngang qua một công viên, 
nơi ấy đang có một cuộc diễn hành rất đông người ở phía bên kia đường. Họ mặc những y phục 
sặc sở, vui hát, ca múa trên những chiếc xe kiệu rước đầy màu sắc. Nhóm của bà chậm rãi im 
lặng đi thiền hành với nhau băng qua công viên. Bỗng nhiên mọi người trong cuộc diễn hành ở 
bên kia đều dừng lại, luôn cả những người đang đứng xem, và tất cả đều nhìn sang nhóm của bà. 
Những bước chân chậm rãi và thinh lặng có thê làm ngưng lại cả một cuộc diễn hành. 


Trên con đường tu học, chúng ta đâu cần thiết phải học hết những giáo lý cao xa hoặc 
làm một việc gì lớn lao lắm phải không bạn. Mim một nụ cười, trở về với một hơi thở, bước một 
bước chân thảnh thơi... cũng có thể là những phép lạ giữa một cuộc sống căng thăng và quá bận 
rộn. Tôi nghĩ con đường tu học cũng chỉ bắt đầu từ ngay ở nơi này bằng những bước chân nhỏ 
ấy, khi ta bước ra khỏi chiếc gối ngồi thiền của mình. 


69 


nãm phut nhiệm mẫu 





Trong nhà thiền, chúng ta thường được nhắc nhở rằng mình phải biết sống trong giờ phút hiện 
tại. Nhưng nếu giả sử như trong giờ phút hiện tại của ta chỉ toàn là khó khăn và những việc 
không như ý thì sao bạn hở? Nếu như chung quanh ta không có trời xanh, mây trăng hay trúc 
biếc hoa vàng, mà chỉ là một bầu trời âm u và những ngày mưa dông, thì ta có muốn sống trong 
giờ phút hiện tại này chăng? 

Có lần trong một khóa tu, một thiền sinh hỏi: "Thưa Thầy có những lúc mà giờ phút hiện tại 
này quá khó khăn, con không thấy chút gì là đễ chịu hay tươi đẹp như Thầy nói hết." 7”; 
present moment is not pleasant af all! Vị Thầy im lặng rồi nhìn anh ta đáp, "Giây phút hiện tại 
này tuy có lúc không dễ chịu hay tươi đẹp, nhưng nó vẫn rất nhiệm mẫu." 7s nof necessarily 
pleasanmt but i1 1s stl wonderƒul. 


Tôi nghĩ, hiện tại nhiệm mẫu có lẽ một phần là vì đó là những gì ta đang /hí sự có. Nếu 
như ta có một khổ đau, thì khổ đau ấy cũng chỉ có thể được chuyên hóa trong giờ phút hiện tại 
này mà thôi, mà không thể là trong một phút giây nào khác hơn. Và nếu ta có một hạnh phúc, thì 
hạnh phúc ấy cũng chỉ có thê được tiếp xúc trong bây giờ và ở đây. 


Nhưng lý thuyết thì bao giờ cũng dễ phải không bạn! Tôi nghĩ điều khó khăn là trong những 
ngày mưa, làm sao ta vẫn có thê ý thức được rằng phía sau bầu trời mây đen giăng kín ấy, ngàn 
tia năng ấm vẫn muôn đời hiện hữu? 

Bài kinh Bàhiya 

Trong kinh có kể lại câu truyện về một trưởng lão tên là Bàhiya, một hôm tâm tư ông cảm thấy 
xao động, bất an và ông quyết định lên đường tìm Phật đề xin Ngài chỉ dạy cho con đường nào 
mang đến sự giải thoát và an lạc. Nghe nói đức Phật đang có mặt tại thành Xá-vệ, ông lên đường 
và đi suốt đêm. Nhưng khi Bàhiya đến nơi thì Phật đã vào thành khát thực. Biết ông đi đến từ 
rất xa, các thầy khuyên ông nên ngồi lại nghỉ ngơi, chờ khi Phật trở về ông sẽ gặp Ngài. Nhưng 
Bàhiya không thể chờ đợi, ông bảo: 


- Thưa các thầy! Tôi không biết khi nào Thế Tôn có thê qua đời, hay tôi sẽ qua đời. Tôi vừa 
vượt qua một đoạn đường dài một trăm hai mươi dặm chỉ trong một đêm, không dừng lại cũng 
không dám ngồi xuống nghỉ bất kỳ ở đâu. Khi nào gặp Phật và nghe lời chỉ dạy rồi thì tôi sẽ 
nghỉ ngơi. 

Và rồi Bàhiya nhất quyết tiếp tục đi tìm Phật. Ông vào thành Xá-vệ gặp Phật đang đi khất 
thực, ông cung kính cúi mình tiến đến gần Phật và đảnh lễ Ngài ở giữa đường, và thưa: 


- Xin đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, để con được lợi lạc lâu đài và được giải thoát an lạc. 


70 


Phật bảo: 
- Đây không phải đúng lúc, Bàhiya! Ta đang đi khất thực. 
Tuy Phật từ chối hai lần nhưng Bàhiya vẫn thưa tiếp: 


- Bạch Thế Tôn, con không biết khi nào Thế Tôn hay con sẽ qua đời, xin Ngài hãy thuyết 
pháp cho con, để con được lợi lạc lâu đài và được giải thoát an lạc. 


Đến lần thứ ba, thấy vậy tuy vẫn đang đứng ở giữa đường, Phật cũng chỉ dạy cho ông: 


- Vậy thì, Bàhiya, ông phải thực tập thế này: Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe 
chỉ có cái bị nghe, trong cái thọ tưởng chỉ có cái bị thọ tưởng, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu: 
Này Bàhiya, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, cũng chẳng ở đời sau, không ở cả 
chặng giữa. Như vậy mới chấm dứt khổ đau. 

Bài tập chuyển hóa 

Và trong bài kinh Bàhiya ấy, ta có thể tìm thấy một phương cách Phật dạy cho chúng ta để 
chuyển hóa những phiền não đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Nó có thê mang lại cho ta một 
sự tĩnh lặng và buông thư giữa một cuộc sống đầy những căng thắng và bất ngờ, giúp ta tuy sống 
giữa những bận rộn nhưng không để bị lôi cuốn theo. 


Bà Toni Bernhard là một tác giả và cũng đã thực hành thiền rất nhiều năm. Bà mang phải 
một chứng bệnh đau kinh niên, khiến bà không thê đi ra ngoài xa được. Mỗi ngày bà phải đối 
diện và sống với cơn bệnh của mình, nhiều khi đó là những cơn đau dài. Bà TonI có chia sẻ một 
phương cách thực tập đã giúp bà buông thư và an vui tiếp xúc với hiện tại, dầu phải đối diện với 
những khó khăn. 


Bà chia sẻ phương pháp thực tập căn bản của mình gồm bốn phần như sau: 


1. Trước hết, bạn thở bình thường, nhẹ và sâu. Rồi bạn bắt đầu chú ý đến những gì mình 
đang thấy. Bạn có thê giữ ánh mắt nhìn về một nơi, hay quay nhìn chung quanh một cách chậm 
rãi. Tiếp nhận hết những gì trong cái thấy của mình. Lúc đầu có thê ta chỉ thấy những cảnh vật 
bình thường, như là hàng cây, con đường nhỏ, chiếc ghế ngồi... nhưng sau vài hơi thở và chú ý, 
bạn sẽ nhận thấy chúng là những hình dáng, màu sắc, chuyên động... với những chỉ tiết rõ rệt. 
Ví dụ như tôi thấy một áng mây thật trắng trên nền trời xanh, những mảng nắng loang lỗ trên 
đường, một tờ lá nhỏ rơi... Và nếu như có một sự suy nghĩ nào khởi lên, ta chỉ cần trở lại với cái 
thấy của mình, chỉ đơn giản ghi nhận hình dáng, màu sắc, sự chuyền động. Ta tiếp nhận hết 
những gì trong cái thấy của mình. Phật dạy, “Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy,” in seeing, only 
SeeIng. 


2, Sau đó, bạn có thê nhắm mắt lại nếu được. Rồi lắng nghe và tiếp nhận những âm thanh 
nào đang có mặt chung quanh ta. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy có biết bao nhiêu là thứ âm 
thanh đang có mặt mà mình đã không để ý. Nhưng bạn không cần làm gì hết, âm thanh khởi lên 


71 


tự nhiên và rôi cũng sẽ tự động qua đi, chúng không cân đền sự tham gia của ta. Tiêp nhận mọi 
âm thanh nào đang có mặt, và thở nhẹ. ““Irong cái nghe chỉ có cái bị nghe,” im hearing, only 
hearing. 


5: Tiếp đến, bạn có thể nhắm hay mở mắt ra, và bắt đầu chú ý đến những cảm giác nào đang 
có mặt trong thân mình. Hai vai ta có thê đang bị căng thắng, hãy buông thư chúng. Gương mặt, 
miệng bạn có đang mím chặt không? Hãy nhẹ nhàng buông thả ra. Bạn cũng có thể chú ý đến 
những điểm xúc chạm trên cơ thê, ví dụ như hai bàn tay đang đề trên đùi, hay hai bàn chân đang 
tiếp xúc với mặt đất, lưng đang chạm vào ghế ngồi. Bạn có thấy hơi gió mát lạnh trên da mặt 
chăng? Tiếp nhận hết những cảm thọ nào đang có mặt, theo hơi thở nhẹ và sâu. Nếu có cái đau 
nào trong thân bạn hãy mở rộng ra với nó, không cần phải tránh né hay xua đuổi. “Trong cái thọ 
tưởng chỉ có cái bị thọ tưởng,” im ƒeeling, only ƒeeling. 


4. Và bây giờ bạn có thể mở mắt ra, nếu đang nhắm, và tiếp nhận hết tất cả những gì qua 
các giác quan mình: hình sắc, âm thanh, cảm thọ, hay mùi vị nào đang có mặt, hoặc tư tưởng nào 
khởi lên trong tâm. Tiếp nhận và có mặt trọn vẹn với hết tất cả những kinh nghiệm nào đang có 
mặt. Ba bài tập trên sẽ giúp cho bài tập này, bạn sẽ có khả năng tiếp nhận hết những gì đang có 
mặt chung quanh mình. 

Năm phút nhiệm mâu 

Bạn có thê thực tập bài tập này những khi ta có dịp dừng lại, hay khi mình cảm thấy bất an. Bạn 
có thể thực tập mỗi phần trong khoảng 15 hơi thở, hoặc vài phút. Trọn bốn bài thực tập chỉ 
chừng khoảng 5 phút là đủ, và đó sẽ là 5 phút rất nhiệm mâu của ta. Ta có thể thực tập ở bất cứ 
một nơi nào: trong lúc đang ngồi trên xe buýt, trong quán cà phê, khi ta đứng chờ người bạn, 
ngôi đợi trong phòng bác sĩ, hay đang nằm trên giường. Và bạn biết không, tôi nghĩ mình cũng 
có thê thực tập ngay trong khi ta đang đi thiền hành nữa, miễn là ta có được một không gian 
thích hợp. 


Bài tập đơn giản này có thể giúp ta có mặt với những gì đang xảy ra, cho dù đó là một khó 
khăn, một cái đau hay một căng thắng nào đó. Nó giúp ta buông bỏ hết những ý nghĩ phiền não 
của mình về quá khứ và tương lai, và tiếp xúc được với những gì đang thật sự có mặt mà không 
bị dính mắc. Tôi nhớ trong kinh Phật có dạy rằng, cuộc sống này "có khổ đau, nhưng không có 
người khổ đau.” Vì sự tiếp xúc tuy có mặt nhưng không có người ở đây để bị dính mắc, tất cả 
chỉ là cái thấy, cái nghe và cái thọ tưởng mà thôi. Và nhờ vậy mà những khó khăn trong ta cũng 
được chuyên hóa nhiệm mẫu... “Này Bàhiya, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, 


, 


cũng chẳng ở đời sau, không ở cả chặng giữa. Như vậy mới chấm dứt khổ đau. ` 


Trong một cuộc sống căng thăng với những biến đổi bất ngờ, năm phút dừng lại ấy sẽ là một 
dòng suối trong mát giúp ta làm tươi mới lại hạnh phúc mình, là những tia nắng ấm làm tan đi 


72 


một góc nhỏ mù sương. Và từ một góc nhỏ bình yên ây, ta sẽ nhìn thây được lại một bâu trời 
phía bên sau vẫn muôn đời trong sáng... 


73 


ánh trăng trong trang kinh xưa 


Có lần trong một khóa tu, chúng tôi đi với nhau trên một con đường làng ở miền quê, hai bên là 
cánh đồng cỏ mênh mông ngập ánh trăng, bập bềnh gió. Tôi ngửi được mùi nước, mùi cỏ đại 
của không gian miền quê, ngây ngây trong không khí. Tôi nghe tiếng lá xôn xao trong những 
bóng cây bên đường dưới ánh trăng. Tôi cảm thấy được cái bao la của không gian, trong tiếng 
gió lồng lộng cuối chân trời. 

Xa phố thị, ánh trăng miền quê trong sáng một cách kỳ diệu, như mở ra từ một trang kinh 
xưa. Dường như cuộc đời của đức Phật cũng có một liên quan mật thiết với ánh trăng. Đi trên 
con đường quê nhỏ, tôi chợt cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống gần gũi và bình dị hơn những gì 
mình tìm kiếm. 

Ông Krisnamurti nói rằng, một đứa bé từ khi được người lớn dạy cho biết về một đóa 
hoa, nó sẽ không bao giờ còn thật sự nhìn thấy đóa hoa nữa. Bạn có nghĩ vậy không, những cái 
“biết” của ta có thể làm ngăn ngại cho cái thấy của mình rất nhiều. Và nếu như ta nghĩ mình đã 
“biết” ánh trăng rồi, thì có lẽ ta sẽ không còn thật sự nhìn thấy được ánh trăng nữa... 


Nhưng làm sao để ta có thể nhìn thấy lại được ánh trăng nguyên sơ bạn nhỉ? Trong nhà 
thiền chúng ta thường nghe nói về chánh niệm, mindfuiness, như là một sự thực tập giúp ta tiếp 
xúc với thực tại, nhìn thấy được những gì đang thật sự có mặt trong giây phút này. 


Biết mình đang làm gì, đó là chánh niệm? 


Nhưng chánh niệm là gì ? Có phải khi ta nhìn một ánh trăng và biết đó là ánh trăng, khi ta làm 
gì và biết là mình đang làm việc ấy, thì đó là chánh niệm chăng? Nếu vậy thì cũng đâu có gì là 
khó phải không bạn, vì có ai mà lại không biết là mình đang làm gì đâu: tôi biết mình đang đi, tôi 
biết là ta đang ngồi... Nhưng nếu nhìn sâu sắc ta sẽ thấy răng, ta có thể đang ngồi đây nhưng 
tâm ta không hề có mặt ở nơi này, tuy ngồi đây với một người bạn nhưng ta có thể đang tiếc nuối 
hoặc lo nghĩ về một vấn đề xa xôi nào đó. Ta đang đi trên một con đường sỏi nhỏ, nhưng có thể 
những bước chân của mình cũng chơi vơi và bấp bênh như một chiếc lá khô trên mặt hồ gợn 
sóng. Ta có thể biết được những gì mình đang làm, nhưng ta vẫn không hè có mặt. 


Có một bài thiền kệ cho bước chân chánh niệm, “Ý về muôn vạn nẻo. Thiên lộ tâm an 
nhiên. Từng bước gió mát dậy. Từng bước nở hoa sen. ” Nêu như ta có chánh niệm về bước chân 
của mình thì con đường nào ta đi cũng là thiền lộ, mỗi bước chân sẽ làm nở một đóa hoa sen và 
khơi dậy làn gió mát. 5ô bộ thanh phong khởi. 


Và tôi nghĩ, muốn được như vậy chánh niệm phải có một năng lượng giúp ta dừng lại, 
khiến tâm mình ngừng dong ruồi và trở về có mặt ở nơi này. Tâm ta có thê ví như nước trong 
một tách trà. Khi cầm tách trà trên tay, nước bên trong bị xao động, lao chao. Nhưng nếu ta đặt 


74 


tách trà xuống một mặt bàn, nó sẽ trở nên tĩnh lặng. Và trong tách trà nhỏ bé lặng yên ấy ta có 
thể thấy được trọn vẹn một ánh trăng trong sáng. 


Và bạn biết không, hơi thở có ý thức, mindful breathing, chính là chiếc bàn đê ta đặt tách 
trà của mình xuống cho nó bớt xáo động. Hơi thở ý thức sẽ chế tác được năng lượng của chánh 
niệm, của sự dừng lại, nó là chiếc neo giữ cho con thuyền của chúng ta khỏi bị trôi dạt bấp bênh 
theo những con sóng của lo âu, muộn phiền. Hơi thở sẽ mang tâm ý đang lang thang ở muôn vạn 
nẻo trở về an trú lại nơi này. 


Chất liệu nhiệm mâu của hơi thở 


Trong nhà thiền, hơi thở có ý thức là một chìa khóa nhiệm mầu mở cánh cửa dẫn ta bước vào 
thực tại. Hơi thở ý thức giúp chúng ta an frú trong hiện tại: ta có mặt trong giờ phút này, nhưng 
không bị những gì đang xảy ra chỉ phối và xô đầy. 


Tôi nghĩ, hơi thở có ý thức là một yếu tố rất quan trọng trong thiền tập, và cũng là nền 
tảng của chánh niệm, vì những yếu tố sau đây, 


Hơi thở là sự sống. Sự sống của ta bắt đầu với hơi thở và cũng sẽ chấm dứt bằng một hơi 
thở. Khi ta tiếp xúc với hơi thở là ta đang tiếp xúc với chính sự sống của mình, bạn sẽ nhận thấy 
rằng tất cả chỉ là một tiến trình biến đổi, không ngừng nghỉ. Hơi thở đến và đi, tiếp nối nhau như 
những vòng xoay tự nhiên của cuộc đời. Không có gì để ta mong cầu và nắm bắt, cũng không có 
gì để ta ghét bỏ và xua đuổi. Mọi việc tự đến và tự đi theo điều kiện tự nhiên của nó. 


Hơi thở lúc nào cũng có mặt. Ta đang làm gì, ở đâu, trong bất cứ một hoàn cảnh hay tâm 
trạng nào: buôn vui, được mất, hạnh phúc hay thất vọng... hơi thở bao giờ cũng có mặt với ta. 
Ta có thể trở về tiếp xúc với hơi thở của mình bất cứ lúc nào ta muốn. Chiếc bàn lúc nào cũng 
có mặt cạnh bên, để ta đặt tách trà của mình xuống cho nó được trở lại an ôn và tĩnh lặng. 


Hơi thở mang ta trở về với bây giờ và ở đây. Mỗi khi bạn ý thức đến hơi thở của mình, 
chắc chăn là bạn phải đang có mặt trong bây giờ và ở đây. Vì hơi thở không thê nào có mặt 
trong một không gian hay thời gian nào khác hơn là giây phút hiện tại này. Trong nhà Thiền có 
câu “Bước trên thật địa, thở giữa chân không”. Nêu trong mỗi bước chân ta có một hơi thở ý 
thức đi kèm theo, bước chân của ta sẽ trở nên vững chãi hơn, vì mình đang thật sự có mặt ở nơi 
này. Hơi thở sẽ mang ta trở về, giúp ta tiếp xúc được với “?hật địa” ngay dưới bàn chân mình 
trong giây phút này. 


Chế tác năng lượng tĩnh lặng. Một hơi thở nhẹ nhàng và tự nhiên sẽ mang lại cho ta một 
năng lượng tĩnh lặng. Nó giúp ta dừng lại và trở về với giờ phút hiện tại, nhưng không để những 
gì đang xảy ra lôi cuốn mình đi. Trong một ngày mưa to gió lớn, nhìn một thân cây với cành lá 
nghiêng ngã, ta có thể lo sợ cây sẽ bị ngã đồ. Tuy ở bên trên cành lá có bị gió xô đây ngã 
nghiêng, nhưng ta biết rằng cây đó sẽ đứng vững giữa cơn giông, vì nó có rễ ăn sâu trong lòng 
đất. Rễ ấy chính là sự thực tập trở về nương tựa vào hơi thở ý thức của mình. Mỗi khi có một 


75 


bất an, bạn hãy thở vào một hơi thở có ý thức tự nhiên, nhẹ và sâu, bạn sẽ thấy lưng mình thắng 
lên, thân trở nên vững vàng và tâm cũng được trở nên an nhẹ. 

Hơi thở là cây cầu nói liền giữa thân và tâm. Hơi thở tuy thuộc về lãnh vực của thân 
nhưng nó cũng phản ảnh và biểu lộ rõ rệt những trạng thái tâm lý của mình. Mỗi khi sợ hãi, hơi 
thở ta trở nên gấp và nhanh, khi ta giận hơi thở ta nặng nễ và ngắn, khi an vui hơi thở ta nhẹ 
nhàng, và khi ta nghỉ ngơi hơi thở sẽ trở nên sâu dài. Và ngược lại cũng thế, hơi thở ta cũng có 
ảnh hưởng mật thiết đến những trạng thái tâm thức của mình. Những lúc sợ hãi, lo âu, tức 
giận... nếu như ta biết trở về và làm an nhẹ hơi thở của mình, thân ta sẽ được buông thư và tâm 
ta cũng sẽ trở nên an nhiên hơn. 

Hơi thở ý thức giúp ta chế tác được năng lượng của chánh niệm và tĩnh lặng. Khi có hơi 
thở ý thức đi kèm theo những việc mình làm, ta sẽ thấy rõ được những gì đang thật sự xảy ra, 
nhưng không đề bị chúng lôi cuốn theo. Nó giúp ta dừng lại và thấy rằng, trước những hoàn 
cảnh khó khăn, ta bao giờ cũng có nhiều sự chọn lựa hơn mình nghĩ. 

Ánh trăng trong trang kinh xưa 

Bạn có thấy được một ánh trăng trong những trang kinh xưa? Có một đêm sau thời ngồi thiên, 
tôi thấy một vằng trăng thật sáng nằm yên sau những cành lá bên ngoài khung cửa số, lại nhớ 
đến câu thơ của thầy Huyền Không: 

Tọa Thiên đâu thấy bơ vơ 

Lang thang từ thuở bao giờ hay chăng? 

Đêm rằm ta hỏi ánh trăng 

Ngàn năm về trước đã tăng chiếu ai? 

Trăng đêm nay cũng cùng là một ánh trăng đã từng chiếu cho ai đó đưới gốc cây bồ đề hơn hai 
ngàn năm trăm năm về trước, chưa bao giờ đổi thay. Tôi bước nhẹ đến bên cửa số, nhìn xuống 
một vườn sân vắng nằm yên lặng tràn ngập dưới ánh trăng: 

Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên 

Y y bất cải cựu thiên quyên. 

Nguyễn Du 

Trăng khuya tràn ngập vườn xưa vắng 


Nguyên sơ trăng vân sáng như thuở nào. 


Với hơi thở ý thức, nhìn ánh trăng ấy bạn có thấy nó vẫn trong sáng nguyên vẹn một màu nguyên 
sơ như thuở nào... 


76 


món quả của sự chờ đợi 


Có câu chuyện vui về một người cưỡi một con ngựa đang phi như bay trên đường. Khi anh và 
con ngựa chạy ngang qua một khu phố, có vài người quen đứng bên đường thấy vậy gọi với theo, 
"Anh có việc gì phải đi đâu mà vội vã thế?" Anh ta ngoái đầu lại và nói lớn, "Tôi cũng không 
biết nữa, hỏi con ngựa kìa!" 

Trong thời đại của kỷ nguyên thông tin ngày nay, ¿nƒormarion age, mọi việc xảy ra rất 
nhanh lẹ và dồn dập. cuộc sống chúng ta dường như cũng bị lôi cuốn theo cùng với một nhịp độ 
ấy. Mỗi sáng sớm thức dậy, cái mà ta nhìn đầu tiên là chiếc đồng hồ ở bên cạnh, một ngày của ta 
cũng được bắt đầu đưới sự chỉ huy của thời giờ. Tốc độ và sự bận rộn trong cuộc sống đôi lúc 
cũng khiến ta cảm thấy như anh chàng trong câu truyện ấy, cưỡi trên một con ngựa phóng như 
bay trên đường mà không biết là mình đang đi về đâu. 


Có lần tôi đi nghe nhạc với một người bạn. Trong phần giao lưu với khán giả, có người 
hỏi anh ca sĩ nồi tiếng ấy rằng anh có dự định gì cho tương lai của mình không? Anh đáp, bây 
giờ anh vẫn còn "đang lên" và có một cuộc sống rất bận rộn nên chưa muốn bị ràng buộc hay 
nghĩ gì đến tương lai xa xôi hết. Anh chỉ muốn vui hưởng với những cơ hội mà anh hiện đang 
có, dù rằng anh phải tạm gác lại một số công việc quan trọng khác, ngay cả những vấn đề tâm 
linh của mình nữa. Những gì anh chia sẻ cũng rất thật phải không bạn, và nếu được thành công 
như anh chúng ta có thê sống khác hơn chăng? 

Có lẽ cái cảm giác rằng mỗi ngày mình hoàn tất được một số việc nào đó, hay đạt được 
thêm những gì mình ưa thích, mang lại cho ta một cảm nhận rằng cuộc sống mình có phẩm chất 
và có hướng đi rõ ràng hơn. Vì vậy cho nên chúng ta lúc nào cũng phải làm một việc gì, hoàn tất 
một cái gì đó, và khi không làm gì hết ta lại cảm thấy như là mình đang hoang phí sự sống. 
Nhưng bạn nghĩ sự thật có là như vậy không? 

Món quà của sự chờ đợi 

Trong cuộc sống sẽ có những giây phút chờ đợi, bắt ta phải dừng lại, không làm gì hết. Nhưng 
chúng không phải là những thời gian vô ích, mà thật ra đó có thê là món quà quý giá mà cuộc 
sông thỉnh thoảng dâng tặng cho mình, nếu như ta biết cách tiếp nhận chúng. 

Bà Jan Chozen Bays, một giáo thọ của dòng thiền Nhật bản, có chia sẻ về một món quà 
quý giá mà sự dừng lại trong cuộc sống vội vã này có thể dâng tặng cho chúng ta. Bà viết, 

"Trong đời sống, mỗi khi chúng ta bị bắt buộc phải dừng lại và chờ đợi, ví dụ như khi bị 
kẹt xe trên đường, ta thường có khuynh hướng muốn làm một cái gì đó đề lãng tránh cái cảm 


giác chờ đợi khó chịu Ấy. Ta mở radio lên, gọi điện thoại, xem email, hay ngồi đó bực dọc. 


77 


Nhưng nếu như ta có một ý thức sáng tỏ về những giây phút chờ đợi ấy, chúng sẽ trở thành 
những cơ hội thực tập giúp mang lại sự tỉnh thức cho mình trong cuộc sống hằng ngày. 


Chờ đợi là một sự kiện rất bình thường của đời sống nhưng lại thường gây cho chúng ta 
một cảm xúc khó chịu. Nhưng ta có thê biến đó trở thành một món quà tặng đặc biệt cho chính 
mình, một cơ hội, một thời gian đề thiền tập. Và sự lợi lạc của nó cũng gấp đôi: trước hết, ta 
chuyền hóa được cảm giác khó chịu, tiêu cực của mình, và thêm nữa, bất cứ một giây phút nào 
của cuộc sống cũng có thể là một cơ hội thiền tập của ta. 


Và sự thực tập này cũng rất là đơn giản. Mỗi khi phải chờ đợi một việc gì, trước hết bạn 
hãy chú ý đến những cảm thọ nào đang có mặt trong thân mình, chúng là biểu hiện của những ý 
nghĩ và cảm xúc vội vã trong ta như là sự nôn nóng, bất an. Và mỗi lần ta không để cho những ý 
nghĩ và cảm xúc ấy biến trở thành quả trái, ví dụ như sự bực tức khi bị kẹt xe, hay nôn nóng vì 
người sắp hàng phía trước quá chậm, là ta đang làm giảm bớt đi năng lượng tiêu cực của những 
tập quán, thói quen xưa cũ trong tâm mình. 


Nếu như ta đừng đề bánh xe tâm của mình tiếp tục lăn theo cùng một vết lún sâu trên con 
đường mòn dẫn ta đi xuống một con đầm lây, thì rồi một ngày vết lún ấy cũng sẽ được phủ lấp 
lại bằng phăng như xưa. Cuối cùng rồi thì những thói quen bực tức, những phản ứng bức xúc 
của ta sẽ dần dần phai nhạt đi. Thật ra tiến trình này cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nó cần 
thời gian, nhưng rất có hiệu quả. 


Đa số chúng ta thường hay đo lường giá trị ta bằng những năng xuất của mình. Nếu như 
hôm nay tôi không hoàn tất một việc gì, nếu như tôi không viết được trang sách nào, gặp một 
người nảo, nấu được chiếc bánh nào, kiếm thêm đồng nào, bán được một món hàng nào, mua 
được một món hàng nào, ký được hợp đồng nào... thì tôi đã hoang phí một ngày, tôi là người vô 
dụng. Chúng ta không bao giờ cho rằng mình có một giá trị nào hết, nếu như ta chỉ tiếp xúc với 
sự sống, và đơn sơ có mặt trong giờ phút hiện tại mà thôi. Và cũng vì nhận thức sai lầm ấy mà 
"chờ đợi" đã trở thành nguyên nhân của sự bắt an, khi ta nghĩ đến những gì đáng lẽ mình có thể 
hoàn tất được trong giờ phút này. 


Và nếu như bạn hỏi những người thân của mình xem họ thật sự cần gì nhất nơi bạn, chắc 
chắn phần lớn câu trả lời sẽ là họ cần "sự có mặt" hay là "thời giờ" của bạn. Sự có mặt của ta có 
một giá trị không thể nào đo lường được, vì đó là hạnh phúc, an vui, là sự mật thiết. Khi chúng 
ta biết buông bỏ những bận rộn và bớt đi những lao tác, trở về với với một sự tỉnh lặng tự nhiên, 
mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, an vui và biết dung thứ hơn, cho dù chung quanh ta không có gì 
Xảy ra. 


Đó là một món quà tặng quý giá mà không ai có thê mua được. Chúng là kêt quả tự 
nhiên của một sự có mặt trọn vẹn trong giờ phút hiện tại. Và đó cũng là quyên bâm sinh của mỗi 
người chúng ta, mà trong cuộc sông vì quá bận rộn mình đã vô tình đánh mật đi." 


78 


Sự sông vẫn đang có mặt 


Nhà văn Allen Sauder viết, "Sự sống là những gì xảy đến với chúng ta, trong khi mình đang bận 
rộn với những toan tính về các kế hoạch khác." Le is what happens to us while we are making 
ofther plans. Cuộc sống vẫn đang diễn ra trong khi ta bận rộn với một dự án nào đó của tương 
lai: một chuyến đi, một cuộc gặp gỡ, một hợp đồng, hay một cấp bằng nào đó. 


Mà tôi nghĩ chúng ta cũng đừng nên chờ đợi ở tương lai làm gì, vì những gì mình vừa 
mới đạt được là nó cũng vừa bắt đầu đang phai nhạt đi... Chúng ta chỉ có mỗi giây phút này thôi, 
dầu có vội vã đến đâu bạn cũng không thê nào sống trong hai giây phút cùng một lần được. 

Trong những giây phút dừng lại, và có mặt với hiện tại, những dự án tương lai của ta có 
thể bị chậm bớt hay trì hoản đi, nhưng bạn biết không, điều mà ta có thể sẽ tìm lại được trong 
giây phút ấy là cuộc đời của chính mình. Và dù ta có hoàn tất được gì hay không, sự sống nhiệm 
mầu, con đường hạnh phúc, vẫn đang hiện hữu ở bất cứ nơi nào mình thật sự có mặt. 


79 


ván đê trớc muôn và hạnh phúc 





Mấy năm trước tôi có viết một bài văn ngắn chia sẻ về những mong muốn của mình trong quyền 
Lời Kinh Xưa, Buổi Sáng Này. Có một bác đọc xong nhắc khéo tôi rằng, "Tu thiền là sống trong 
hiện tại, sao mà lại còn ước muốn xa xôi, này nọ nhiều thế!" Mà trong đạo Phật mình có được 
phép ham muốn một cái gì không bạn nhỉ? 


Uớc mơ lớn 


Nhiều năm trước tôi có đi tham dự một khóa tu. Trong bài giảng vị Thiền sư có nói rằng, trên 
con đường tu tập, muốn cho con đường mình đi được an vui và lâu dài, mỗi chúng ta cần phải có 
một sự tham muốn lớn, thật lớn. Ngày ấy tôi không đồng ý với lời dạy đó, tôi có đặt câu hỏi 
rằng đạo Phật dạy chúng ta phải diệt dục, diệt sự ham muốn, tại sao Thầy lại dạy chúng tôi nên 
có một sự ham muốn! Vị Thầy nhìn tôi đáp, "Khi ta có một sự ham muốn cao thượng, to lớn thì 
những sự ham muốn nhỏ nhen của cuộc đời sẽ không còn động chuyền đến ta được. Sự ham 
muốn mà ta nói đây chính là cái bồ đề tâm của mình, một sự tham muốn được giác ngỘ, giải 
thoát." Nếu cái ta muốn là một phương trời cao rộng thì mình đâu còn bị dính mắc vào những 
góc nhỏ khổ đau nữa làm gì! 


Như vậy thì tu học đâu có nghĩa là để tiêu diệt hết tất cả mọi ham muốn phải không bạn? 
Người ta thường nghĩ đến đạo Phật như là một đạo diệt dục, có nghĩa là người tu phải diệt hết 
mọi tham muốn. Bởi họ nghĩ hễ còn tham muốn là ta sẽ còn khổ đau. Nhưng thế nào là dục, là 
ham muốn? Trong cuộc đời có những cái dục dẫn ta đến khổ đau, và cũng có những cái dục đưa 
ta đến sự thánh thơi và hạnh phúc. Đức Phật có dạy về một lòng tham muốn có tính cách vị tha, 
lợi mình và lợi người, nó giúp ta đi lên, đó là chanda. Và cái dục mà Phật dạy chúng ta nên lánh 
xa là ngũ dục. Thật ra thì lòng ham muốn tự nó không có nguy hại, chỉ có sự đính mắc và mê 
đắm mới là đáng sợ mà thôi! Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể muốn cho cuộc đời này được đẹp 
hơn, người chung quanh bớt khổ đau hơn, trái đất này xanh hơn, những bước chân của ta được 
thanh thản hơn, và dòng suối nhỏ được trong hơn... Vị thiền sư nói đúng, khi cái muốn của ta 
rộng lớn nó sẽ bao trùm hết tất cả, không còn bị dính mắc vào đâu, và những tham đắm nhỏ sẽ 
không còn khả năng trói buộc gì được ta. 


Người về soi bóng mình 


Sống trong một xã hội tiêu thụ, chúng ta bị thôi thúc bởi những hạnh phúc hào nhoáng, đầy sôi 
động bên ngoài. Nhưng có điều là những thứ hạnh phúc ấy không bao giờ tồn tại lâu, và ta lại cứ 
phải đi tìm một cái khác. Mà nếu những gì ta đang có không thể mang lại cho mình hạnh phúc, 
thì lý đo gì ta lại nghĩ rằng, có thêm những cái khác nữa sẽ giúp mình có hạnh phúc? 


80 


Mấy năm trước tôi có dịch một quyên sách và lấy tựa đề là "Mơi Ấy Cũng là Bây Giờ và 
Ở Đây". Tôi thích cái tựa dịch đó lắm. Vì nơi nào mình đến mà chăng phải là bây giờ và ở đây! 
Nếu bây giờ ta đang có những phiền muộn, khổ đau thì ta có bỏ đi đâu cũng vậy thôi, nơi ấy 
cũng sẽ có những phiền muộn và khổ đau. Nếu chiếc lá vàng mùa Thu nơi này không đẹp thì 
chiếc lá vàng nơi nào sẽ đẹp? Nếu những gì ta đang có trong tay vẫn chưa đem lại cho ta được 
hạnh phúc, thì có thêm cho nhiều đi nữa, làm sao ta chắc được rằng mình sẽ có hạnh phúc? 


Xã hội ngày nay người ta bận rộn lắm. Bận rộn trong việc làm mà còn bận rộn trong lúc 
nghỉ ngơi và giải trí nữa. Người ta lúc nào cũng phải làm một việc gì, tìm kiếm một cái gì đó. 
Tôi nghĩ, chúng ta luôn tìm kiếm một cái gì sắp tới hy vọng có thể mang lại cho mình hạnh phúc. 
Một chuyến đi, một cuộc tình, một chiếc xe mới, một cuốn phim, một dự án, một cuộc gặp gỡ... 
Có lẽ vì bên trong tâm hồn chúng ta còn trống vắng quá! Vì sợ đối diện với khoảng trống ấy, 
nên nhiều khi chúng ta muốn đi tìm một hơi ấm từ bên ngoài, dù vẫn biết rằng nó rất phù du. 
Những ngày cuối tuần bạn có thường xuống phố chơi không? Tôi thấy người ta đi tìm quên 
lãng, trong tiếng cười nói ồn ào, bên ly rượu, dưới ánh đèn màu. Nhưng rồi khi về lại căn phòng 
nhỏ của mình, họ cũng chỉ thấy có riêng ta "soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm..." 


Cuộc đời có nhiêu thứ ham muôn. Có những ham muôn mang ta đên hạnh phúc, và có 
những ham muôn đưa ta đên khô đau. Có những cuộc vui mang lại cho ta một sự bình yên và 
tnh lặng, ta gọi là an lạc. Và có những thú vui đem lại cho ta sự dính mắc và trói buộc... 


Hạnh phúc của ta 


Đọc một bài thơ hay, đi cạnh người thân thương, một buổi tối ánh trăng bên khung cửa, ngồi với 
bạn bên một tách trà... tất cả đều có thể là những yếu tố nuôi dưỡng hạnh phúc của ta! Tiếp xúc 
được với những hạnh phúc ấy sẽ giúp ta trân quý cuộc đời mình hơn, nhất là những gì mình đang 
có trong tay. Mấy năm trước, có một anh bạn trẻ đến tham dự khóa tu lần đầu tiên. Anh nói, 
một buổi sáng bước ra khỏi phòng, anh ngước lên nhìn trời xanh mây trăng, bỗng dưng anh cảm 
thấy không gian chung quanh mình đẹp lạ thường. Trong giây phút ấy, bất chợt anh tự động 
chắp tay lại và cúi xuống, cám ơn một hạnh phúc. 

Có lần có người hỏi tôi làm sao có thể có được nhiều thì giờ quá vậy? Họ biết chúng tôi 
ai cũng đi làm, có gia đình bận rộn, vậy còn thì giờ đâu nữa để viết lách, đi tổ chức tu học, 
những ngày quán niệm... Hỏi vậy thôi, chứ tôi biết họ cũng đâu có ít thì giờ gì hơn tôi đâu! Tôi 
thấy có những người vừa đi làm, vừa đi học, có người bận rộn chuyện gia đình mà còn phải làm 
một lúc hai ba việc, đeo đuôi hai ba dự án! Thật ra, tôi nghĩ vấn đề chỉ là hạnh phúc nào chúng 
ta cho là quan trọng hơn mà thôi... 


81 


cái biết và cái chấp 


Có lẽ chúng ta ai cũng đều biết câu truyện người mù sờ voi. Một hôm có một vị vua ra lệnh cho 
người hầu mang một số những người bị mù từ thuở bé tụ họp lại ở một nơi. Sau đó vua cho sai 
đem một con voi đến để cho các người mù nhận diện. Người mù thứ nhất được sờ đầu của con 
voi, người mù thứ hai được sờ lỗ tai con voi, và rồi những người mù khác tuần tự được sờ vòi 
của voi, thân, ngà, chân và đuôi của nó. Sau đó vì vua hỏi, “Này các ông, các ông hãy nói cho ta 
nghe, con voi giống như thế nào?” Và mỗi người mù trả lời theo kinh nghiệm của chính mình: 
COn VOI giống như là một bình tưới nước, một cái đòn xóc, như một cây quạt, một cái thúng sàng 
thóc to, một cây cột, một cây chối. 


Chắc bạn cũng đã được nghe câu truyện ấy nhiều lần rồi, nhưng có lẽ ít ai biết rằng câu 

truyện ấy được ghi chép lại trong 7rường Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. 

Ý nghĩa của câu truyện 

Và theo bạn nghĩ, câu truyện người mù sờ voi ấy muốn dạy ta điều gì? Phải chăng nó muốn nói 
bất cứ một vấn đề nào cũng có nhiều khía cạnh khác nhau, mà cái biết của chúng ta thì chỉ giới 
hạn trong một kinh nghiệm rất cá nhân của mình? Cái thấy ấy hoàn toàn tùy thuộc vào sự tiếp 
xúc và kinh nghiệm của mỗi người? 

Nhưng trong kinh còn kế tiếp là những người mù ấy bắt đầu tranh cãi với nhau về sự thật 
của con voi là như thế nào, “Con voi giống như cây quạt, chứ không thê giống như cây chổi 
được!”, “Nó là như thế này chứ không phải là như thế kia!” Và sau một hồi tranh cãi, cuối cùng 
những người mù ấy nỗi giận, lao vào và đấm đá lẫn nhau. 

Có lẽ câu truyện ấy không phải chỉ đơn giản nói rằng: mỗi chúng ta ai cũng có một ý 
kiến, nhận thức khác nhau về một việc gì đó, và nó không phải là một sự thật trọn vẹn. Thật ra 
đó cũng là chuyện bình thường thôi, vì mỗi chúng ta cũng chỉ có thể biết được qua kinh nghiệm 
của chính mình, và nó thì rất phiến diện. Vì thế, nêu như chúng ta có sự tranh luận với nhau, thì 
cũng là chuyện tự nhiên thôi. 

Nhưng có lẽ câu truyện ấy muốn nhắc nhở rằng, vấn đề bắt đầu có mặt khi chúng ta cho 
rằng chỉ có cái thấy của mình mới là đúng và là duy nhất. Và cái chấp ấy dẫn đến sự “đâm chém 
lần nhau bằng binh khí của miệng lưỡi” như theo lời diễn tả trong kinh. 

Vấn đề không phải vì cái biết giới hạn 

Và vì vậy, tôi nghĩ vấn đề khổ đau không phải là do cái thấy của chúng ta có giới hạn, nhưng là 
vì chúng ta đã năm bắt và cố chấp vào nó như thế nào mà thôi. Chúng ta ít có thể nào có một cái 
thấy, cái nhìn giống y như nhau. Mà thật ra trong cuộc sống đây biến đổi này thì cũng đâu có 


một sự thật nào là sẽ đúng hết cho mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp đâu, phải không bạn? Chúng 


32 


ta sẽ có những ý kiến khác nhau, đó cũng là chuyện tự nhiên thôi, nhưng ta cần nhớ đừng nên 
cho rằng sự thật chỉ có thể là như cái nhìn của mình! 


Tôi nhớ trong kinh, có lần Phật cũng đề cập đến vấn đề này. Phật bảo rằng, những cái 
biết của những người khác không hăn là sai lầm, Phật cũng thấy được những quan điểm khác 
nhau Ấy, nhưng điều khác biệt là Ngài không bị mắc kẹt vào đó. Trong kinh Phạm Võng, 
Trường A Hàm, Phật có nói “Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt 
như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy... Tuy biết nhưng không bị 
chấp trước. ....Do không bị chấp trước nên được gọi là Nhưự Lai.” 


Phật thấy được hết tất cả những quan điêm và cái nhìn khác nhau, và chúng tuy không 
hoàn toàn sai trật, nhưng điều khác biệt với những người khác là Phật không bị kẹt và chấp trước 
vào một cái thấy nào hết. 

Bao dung và rộng mở 

Tôi nghĩ, câu truyện người mù sờ voi không phải chỉ đơn giản nói rằng, bất cứ một việc gì cũng 
đều có nhiều phương diện khác nhau, nhưng có lẽ còn muốn nhắc nhở ta rằng chính vì sự nằm 
bắt và cố chấp của ta mà đã tạo nên mọi thứ khổ đau cho mình và cho cuộc đời. Vì vậy, chúng ta 
hãy cứ cùng chia sẻ với nhau những cái thấy và kinh nghiệm của mình về một vấn đề nào đó, 
nhưng nhớ đừng bao giờ cho đó là Tôi, hoặc cửa Tôi, và rồi ta thấy rằng mình cần phải bảo vệ nó 
bằng mọi cách. 


Có một câu truyện kể rằng, có lần Ma vương và Phật hóa thân ra hai người thường và 
cùng đi dạo với nhau trên đường phố. Cả hai thấy có một người đang đi phía trước. Anh ta đang 
đi bổng dừng lại và nhìn thấy một vật gì đó sáng lóng lánh dưới đất, anh cúi xuống nhặt vật ấy 
lên xem, lộ vẽ vui mừng và cất vào túi áo của mình. Phật quay sang hỏi Ma Vương, “Ông biết 
người ấy nhặt được cái gì đó không?” Ma Vương đáp, “Biết chứ, anh ta nhặt được một mảnh 
của chân lý.” Phật hỏi tiếp, “Thế ông không sợ là anh ta sẽ biết được chân lý sao?” “Tôi không 
sợ đâu Ngài, vì tôi biết rằng anh ta sẽ giữ gìn mảnh chân lý nhỏ bé ấy và cho đó là toàn thể chân 
lý!” 

Con đường của Phật là để chuyên hóa khổ đau, và chính sự chấp trước của ta là nguyên 
nhân chánh của khổ đau. Tôi nghĩ, mục đích của sự tu học là để giúp ta bớt đi những cái chấp 
ẫy, có được một thái độ rộng mở và bao dung hơn. Nó giúp ta có được một cái thấy, cái nhìn 
rộng lớn hơn đối với cuộc sống này. Vì nếu như mình chưa có một cái thấy chân chánh và rộng 
mở, thì hạnh phúc nào đó mà ta đang có, cũng khó có thể là một hạnh phúc chân thật, phải không 
bạn? 


33 


sống trong và sông cho hiện tại 


Muốn tiếp xúc được với sự sống, điều trước nhất là ta phải có mặt. Và có mặt với sự sống đòi 
hỏi nơi chúng ta một sự thực tập, biết có mặt với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh 
ta. Nhưng chúng ta có mặt không phải để chờ đợi một cái gì khác xảy ra, mà là để sống. 


Bạn biết không, đa số cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài chờ đợi. Chúng ta không 
có khả năng đừng lại để có mặt trong giờ phút hiện tại, mà chúng ta đừng lại để chờ đợi một việc 
gì đó. Ngày thường chúng ta chờ cho đến cuối tuần, khi cuối tuần ta lại chờ ngày đi làm! Khi đi 
thì ta mong lúc đến, khi đến ta chờ lúc đi. Ta chờ nghỉ hè, chờ sinh nhật, chờ đi xa... bao giờ 
cũng là chờ đợi một việc gì đó sẽ xảy ra. Và trong khi nó xảy ra thì ta lại chờ đợi một cái đó 
khác hơn. Sự sống ta dường như chỉ có mặt trong tương lai. 

Chỉ có thể là bây giờ và ở đây 

Tôi nghĩ, chúng ta không coi giây phút hiện tại này là quan trọng, có lẽ vì ta quên rằng sự sống 
của ta bao giờ cũng chỉ có thể có mặt trong bây giờ và ở đây mà thôi. Sự sống vẫn tiếp tục trong 
khi ta đang bận rộn chờ đợi một cái gì khác. Và nếu ta không ý thức được rằng, cuộc sống cũng 
là khoảng thời gian của những đợi chờ ấy, ta sẽ vô tình đánh mắt đi một phần rất lớn của đời 
mình. 


Dầu muốn hay không, sự sống của ta cũng không thể có mặt ở một nơi nào khác hơn 
được. Nếu ta mong muốn mình có hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy chỉ có thể có mặt trong bây giờ 
và ở đây. Và giả sử như ta đang có một khó khăn, muộn phiền nào, thì ta cũng chỉ có thể thay 
đổi và chuyển hóa khổ đau ấy trong giờ phút này mà thôi. Nếu nơi đây mà ngày không vui và 
trời không xanh, thì ta có chắc gì nơi ấy ta về ngày sẽ vui và trời lại xanh không? 


Vấn đề sống trong hiện tại cũng dễ có thê bị hiểu lầm. Tôi nhớ có một người bạn kể 
rằng, sau một khóa tu, cô về kể với cô con gái mười chín tuổi của mình về sự nhiệm mầu của 
giây phút hiện tại. Nghe xong em nói với cô, "Nếu giờ phút hiện tại này là nhiệm mầu thì con 
chỉ cần sống trong giờ phút hiện tại này là đủ rồi, con đâu cần phải học hành lo cho tương lai làm 
gì cho mệt. Con chỉ sống cho giờ phút này cho thật vui thú là được rồi, có phải vậy không?" 


Tôi cũng không trách em, vì đa số chúng ta cũng thường dễ hiểu lầm việc này lắm! Tôi 
thường chia sẻ rằng chúng ta nên phân biệt giữa hai việc: sống frong hiện tại (living in the 
present moment) và sống cho hiện tại (living for the present moment). Hai thái độ đó khác nhau 
nhiều lắm. 

Thế nào là sống trong hiện tại ? 
Người sống trong hiện tại, living in the present moment, ý thức được rằng, giờ phút hiện tại này 
có đầy đủ hết tất cả: quá khứ và tương lai. Giây phút hiện tại được làm thành bởi quá khứ, và 

34 


tương lai của ta đang được xây dựng bằng giây phút hiện tại này. Có nghĩa là những lời nói, 
hành động của ta trong giờ phút này sẽ không bao giờ mắt đi hết. Chúng sẽ là những hạt giống 
cho cây trái tương lai. Nếu ta muốn ngày mai là quả trái hạnh phúc, bây giờ ta hãy gieo trồng 
những hạt giống hạnh phúc. Tương lai ta đang có mặt trong giây phút này. Và giây phút này 
cũng được làm bằng quá khứ, cho nên ta có thê chuyên hóa những buồn phiền đã qua bằng cách 
sông cho thật trọn vẹn, sống hạnh phúc trong giờ phút này. 


Vì giây phút này có đầy đủ hết, nên khi ta thực tập sống hạnh phúc là ta đang chuyền hoá 
những buồn đau trong quá khứ, và cũng là đang xây dựng cho mình một tương lai an vui. 


Còn người sống cho hiện tại, living for the present moment, là người có ảo tưởng rằng 
bây giờ và ở đây là một thực tại độc lập, cá biệt, không liên hệ gì đến ai hết. Họ tưởng mình có 
thê cắt rời giây phút này ra với mọi giây phút khác của sự sống. Và vì vậy mà họ cho phép mình 
cứ việc sông cho giây phút này thôi. Nhưng nếu ta hoang phí, sống ích kỷ cho giờ phút hiện tại 
này, thì ngày mai của ta cũng sẽ là sự hoang phí, ích kỷ và khổ đau mà thôi! Giây phút hiện tại 
nhiệm mầu. Và cũng vì nó nhiệm mâu nên ta phải trân quý và đừng bao giờ lãng phí nó. Sống 
trong hiện tại không có nghĩa là ta chối bỏ quá khứ và tương lai, nhưng thật ra là ta ý thức rằng 
chỉ có giây phút hiện tại này đề sống, đề chuyên hóa một hạnh phúc mà thôi. 


Không tìm về quá khứ, không tưởng đến tương lai 


Và cũng có nhiều người hiểu lầm rằng, sống trong hiện tại có nghĩa là chúng ta không được phép 
nghĩ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai của mình. Thật ra ta có quyền nghĩ về quá khứ và 
tưởng đến tương lai chứ, nhưng đừng đề cho mình bị quyến luyến hay ràng buộc vào chúng. 
Trong kinh Người Biết Sống Một Mình Phật có giảng về việc này: 


"Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta là 
như vây, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng 
buộc quyền luyến những gì thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó không tìm về quá khứ. 


"Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong tương lai ta 
sẽ là như vây, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ nghĩ tưởng như vây... Nghĩ như thế mà không 
khởi tâm ràng buộc và mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang 
không tưởng tới tương lai." 


Nếu bây giờ ta có thể ngồi thật yên uống một tách trà thơm trong chánh niệm, thì tôi nghĩ 
mình cũng có thê vững chãi ngồi trong giờ phút này mà sắp đặt chuyện tương lai. Tách trà trước 
mặt tuy rất gần gũi và rất thật đối với ta, nhưng nếu không có sự thực tập, nó vẫn có thể mang 
mình đi phiêu lưu xa giây phút này ngàn dậm. Ta nghĩ đến tương lai, nhưng đâu có nghĩa là 
mình cần phải bước ra khỏi giây phút này, phải không bạn? Bạn biết không, tất cả chỉ là một sự 
thực tập mà thôi. 


85 


vấn đề sự nghiệp và hạnh phúc 


Vài năm trước đây, chúng tôi có tổ chức một khóa tu học chia sẻ về vấn đề "% Nghiệp và Hạnh 
Phúc." Trong khóa tu có bạn nói rằng, trước khi người ta nghĩ đến vấn đề tâm linh, tu học, 
người ta ít nhất cần phải có một cuộc sống tương đối đầy đủ trước hết cái đã. Tôi nghĩ điều ấy 
rất thật! Trong cuộc đời có nhiều lúc vật chất cũng rất là cần yếu. Đối với một người đang đói 
khổ, miếng ăn chiếc áo mới là điều quan trọng hơn hết! Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà đức Phật đã 
nhắc đến tài thí (chia sẻ vật chất) trước cả pháp thí (chia sẻ giáo pháp) và vô úy thí (chia sẻ sự an 
tĩnh, không sợ hãi) nữa. Chúng ta cần có một đời sống tương đối an ồn trước! 


Chúng ta ai cũng muốn có được một cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng thế nào là tương 
đối đầy đủ? Ta có một tiêu chuẩn nào để cho rằng đời sống vật chất của mình là đầy đủ 
chăng? Chắc chắn, tiêu chuẩn của ta ở Hoa kỳ sẽ không giống với đời sống của những người 
trong một quốc gia thứ ba chậm tiến khác. Cái nhu cầu tối thiểu của chúng ta ở đây có thể là cái 
xa xỉ của những người bên ấy! Chúng ta nghĩ, phải có vật chất đầy đủ rồi mới có thê lo cho phần 
tâm linh của mình, nhưng ta có thể định nghĩa được thế nào là đầy đủ không? Ngày xưa cụ 
Nguyễn Công Trứ có nhắc, "7?¡ ức, tiện túc, đãi túc, hà thời túc" Biết đủ là đủ, còn cứ chờ đợi 
thì sẽ không bao giờ là đủ được, phải không bạn? 

Trong truyền thống Ấn Độ giáo, người ta thường chia cuộc đời ra làm 4 giai đoạn: ứổi 
nhỏ - học hỏi; tuổi thanh niên - thành lập gia đình và xây dựng sự nghiệp; tuổi về hưu - từ 
giã cuộc đời bon chen; và ứuổi già - lo về phần tâm linh. Họ phân chia cuộc đời thành những giai 
đoạn khác biệt, và mỗi lứa tuổi dành riêng cho những mục tiêu khác nhau. Nhưng theo tôi thì lối 
phân chia ấy không được thực tế lắm! Ta có thê nào cứ cả đời bon chen lo gầy dựng sự nghiệp, 
rồi chờ khi lớn tuổi mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề tâm linh? Nếu cả đời ta đi huân tập những thói 
quen, tập quán của cuộc sống, dính mắc đủ chuyện, rồi một sớm một chiều ta có thể nào đơn 
giản buông chúng xuống được đễ dàng không? Một thân cây cả đời nghiêng về hướng Đông và 
một ngày có thể ngã về hướng Tây được chăng? 


Đạo Phật là con đường đi ở giữa. Chúng ta không thê chối bỏ bất cứ một bên nào được 
hết, vật chất hoặc tâm linh. Tôi nghĩ, hễ ta bỏ bên này thì ta cũng sẽ mất luôn bên kia. Ta không 
thể nào chỉ trông cậy vào phép lạ, niềm tin đề sống mà bất cần đến đời sống vật chất, hoặc coi 
thường tất cả những sự việc khác trong cuộc đời. Vật chất cũng có thể hồ trợ và làm phong phú 
cho phần tâm linh của ta rất nhiều, và ngược lại cũng thế. Câu trả lời nằm ở sự tu học của chúng 
ta. 


Cụ Nguyễn Hiên Lê có khuyên con cháu mình răng, sông ở đời, cuộc sông vật chât của ta 
nên dưới trung bình một chút và đời sông tâm linh nên trên trung bình một chút, cụ việt trong 
Hôi Ký, "Khi nghèo thì phải tận lực chiên đáu với cảnh nghèo vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc 


86 


lập và tư cách của mình. Nhưng khi đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những 
việc hữu ích mà không vì danh vì lợi. Giá trị con người ở chỗ làm được nhiễu việc như vậy hay 
không." Tôi nghĩ, nghèo quá thì ta đễ bị mất tự do, đôi khi có thể mắt đi nhân phẩm của 

mình. Nhưng giàu sang phú quý quá thì ta có thể đễ bị kẹt vào sự tham đắm, dính mắc và có thể 
quên đi những gì mới là chân hạnh phúc. 


Có lẽ sẽ không bao giờ ta tìm được một câu trả lời chung làm thoả mãn cho tất cả mọi 
người. Vấn đề là ta thật sự muốn gì, và nó là một vấn đề rất cá nhân. Tôi nghĩ, chúng ta cần 
dừng lại và tự hỏi mình câu hỏi ấy. Và ta cũng không nên vội vàng trả lời ngay... Hằng năm, số 
người về tham dự những khóa tu vì muốn được chuyền hóa những phiền muộn của mình mỗi lúc 
lại càng đông. Nhất là những người Tây phương. Họ là những thành phần trí thức và rất thành 
đạt trong xã hội này. Họ là những người đang có đầy đủ và thành công nhưng vẫn chưa có hạnh 
phúc. 

Không phải tôi nói rằng chúng ta nên coi thường địa vị, của cải, vật chất trên đời 
này. Cuộc đời này vẫn rất cần những người kỹ sư, bác sĩ, những chuyên gia và thương gia, 
những người thành đạt trong xã hội... để giúp làm cuộc sống này sáng đẹp hơn, nhưng bạn hãy 
nhớ mình phải là những người có một cái nhìn rộng lớn và trong sáng. Một người có hạnh phúc. 


87 


cửa tùng 


Thầy Nhất Hạnh có viết một câu truyện tên là Cửa rừng đôi cánh gài. Câu truyện này kê lại một 
chàng dũng sĩ, sống tu tập với sư phụ và sư huynh, sư đệ mình trên núi cao. Một hôm anh ta có 
ý muốn xuống núi để đi giúp đời. Vị sư phụ không muốn anh đi, nhưng cuối cùng cũng trao cho 
anh một thanh gươm, bảo anh hãy dùng thanh gươm ấy mà đi cứu người hiễn và trừ gian, diệt 
bạo. Và ông cũng cho anh một tấm kính gọi là Mê Ngộ Cảnh, là tắm kính chiếu yêu, khi anh soi 
vào ai thì nếu người đó là yêu sẽ lập tức hiện nguyên hình trong gương. Tắm gương đó sẽ giúp 
anh hành đạo dễ dàng hơn. 


Và chàng đũng sĩ trẻ ấy xuống núi đi trừ gian diệt bạo. Những ngày tháng đầu anh làm 
việc rất say mê. Có lần anh gặp một ông đạo sĩ rất hiền lành, khi soi kính chiếu yêu thì anh thấy 
trong đó có hiện hình con yêu, anh dùng thanh bảo kiếm giết con yêu ấy ngay. Có lần gặp một 
ông quan có vẽ rất thương dân, anh cũng dùng thử kính chiếu yêu thì lại thấy đó là một con yêu. 
Và anh làm việc rất say mê không biết mệt mỗi, anh nghĩ là cuộc đời này rất cần đến sự có mặt 
của anh. 


Thắm thoắt bảy năm trôi qua, chợt một hôm anh thấy chán nản, tuy anh cũng hành đạo 
giúp đời nhưng thấy không cần dùng đến chiếc kính chiếu yêu nữa. Anh bổng muốn trở về gặp 
lại sư phụ và huynh đệ mình. 


Khi chàng đũng sĩ ấy về đến thì thấy cửa lên núi bị đóng chặt. Anh đây hoài cũng không 
mở được. Anh nhớ sư phụ anh có nói là ông có làm phép cho cánh cửa này đóng chặt, nếu là 
yêu quái thì sẽ không thê nào đây mở được. Nhưng anh thì làm sao là yêu quái được, anh là 
dũng sĩ đi trừ gian diệt bạo mà! Anh bèn đi xuống một bờ suối, nhìn hình mình dưới nước, rồi 
anh thử lấy kính chiếu yêu ra tự xem mình thử. Nhìn vào tắm gương anh không thấy hình anh 
đâu mà thấy trong đó có một con yêu đứng chỗ anh đang đứng. 


Thì ra trong bảy năm qua anh đi hăng hái trừ gian diệt yêu, mà anh trở thành yêu quái 
như họ hồi nào mà không hay. 


Câu truyện ấy thật sâu xa và thấm thía bạn hả? Mỗi lần đọc câu truyện Ấy, chắc bạn cũng 
như tôi, cảm thấy thương và tội nghiệp cho chàng dũng sĩ ấy. Tôi cũng tự hỏi không biết anh ta 
bắt đầu trở thành một "yêu quái" từ khi nào? Có lẽ từ khi anh ta cảm thấy mình chán nản chăng? 


Tôi nghĩ câu truyện ấy của vị Thiền Sư ý nói trên con đường tu học, hay bất cứ dấn thân 
vào một việc gì đó, điều quan trọng là mình phải giữ mãi cái sơ /đm, tức cái tâm ban đầu rộng 
mở, của mình. Có lẽ chàng dũng sĩ xin thầy xuống núi vì muốn thực hiện tâm nguyện giúp đời, 
muốn làm cho cuộc đời này được hạnh phúc hơn, đẹp hơn. Và có lẽ trong những ngày đầu, mỗi 
khi giúp được gì cho bất cứ ai là anh thấy đầy đủ lắm rồi. Sáng mang niềm vui đến cho một 
người, chiều giúp một người bớt khô thôi, có lẽ anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Và có lẽ theo 


38 


năm tháng anh đã bắt đầu nghĩ xa xôi hơn. Có thể anh nghĩ rằng chỉ giúp một vài người thôi thì 
phí công mình quá, phải làm sao giúp cho thật nhiều người mới được! Có lẽ anh nghĩ rằng, ta là 
một dũng sĩ mang hạnh phúc đến cho đời mà có ai biết đến tài năng và công sức của mình 
không? Có lẽ cái ý niệm về một cái ta, về vấn đề thành bại và danh lợi bắt đầu có mặt, và anh 
bắt đầu cảm thấy chán nản khi mình không đạt được như mong ước chăng? 


Những sự thật mâu nhiệm 

Tôi nhớ bài pháp đầu tiên đức Phật dạy cho chúng ta là về Bốn Sự Thật Mẫu Nhiệm, 7⁄ Diệu 
Đế. Hai sự thật đầu là về sự có mặt của khổ đau trong cuộc đời, khổ đề, và những nguyên nhân 
khiến ta bị vướng mắc trong khổ đau Ấy, tập đế. Hai sự thật sau, Phật dạy về sự có mặt của hạnh 
phúc, diệt đế, và con đường dẫn ta đến sự an lạc, hạnh phúc Ấy, đạo để. 


Bản chất của cuộc đời này là sẽ có những hờn giận, ganh ty, tranh đua, thị phi, bệnh tật, 
và những đớn đau không tránh được. Nhưng Phật cũng dạy rằng, cuộc đời này cũng có những 
hạnh phúc, thảnh thơi, an vui, và có con đường đề đi đến nơi ấy. Nếu có một sơ tâm rộng mở, ta 
sẽ nhìn thấy được những yêu tố và điều kiện của hạnh phúc trong cuộc đời lúc nào cũng có mặt. 
Thay vì chỉ thấy khổ để, những khổ đau trong cuộc đời, và bị vướng mắc vào ứáp để, là nguyên 
nhân của khổ đau, ta sẽ cảm nhận được điệ: đế, tức niềm vui, hạnh phúc có mặt, và thấy rõ được 
đạo để tức con đường dẫn ta đến nơi an vui ấy. 


Tôi nghĩ, chàng dũng sĩ đã ý thức và thấy được rõ sự có mặt của một niềm vui giải thoát, 
và với một tâm ban đầu rộng mở, anh xin sư phụ cho xuống núi vì muốn làm cuộc đời sáng đẹp 
hơn. Nhưng sau năm tháng miệt mài, có lẽ đâu đó anh đã đánh mất cái niềm vui ban đầu của 
mình, bị vướng mắc vào những phương tiện của danh lợi, quyền chức, thành công, thất bại, để 
rồi cảm thấy chán nản và buông suôi. Anh xuống núi với tâm nguyện đem hạnh phúc của điệ? để 
và đạo để vào cuộc đời, nhưng rồi theo năm tháng anh trở lại vướng vào khổ đau của tập để 
trong cuộc đời. 


Prunum Non Nocere 

Vì cuộc đời này có tám vạn bốn ngàn khổ đau, nên ta cũng cần có đến tám vạn bốn ngàn phương 
tiện để giúp chuyên hóa những khó khăn của mình. Ngài Thiên Thai Trí Giả có giải thích rằng, 
ngày xưa đức Phật đã dùng bốn phương cách thiện xảo để thành tựu được điều đó. Thứ nhất là 
tùy hỷ, Phật tùy nơi chỗ ưa thích của người nghe, dựa trên những nhận thức phù hợp với cuộc đời 
này, mà chỉ dạy. Thứ hai là 3y nghi, Phật tùy theo căn cơ của người nghe, vì chúng ta có lối Suy 
nghĩ như vậy, có hoàn cảnh như vậy, có những khó khăn và thao thức như vậy, cho nên Phật 
phải nói làm sao cho người ta có thể cảm thông được. Thứ ba là /ày 7r/, Phật tùy bệnh mà cho 
thuốc, và mỗi người chúng ta có một căn bệnh riêng, có những mặc cảm, những lo sợ và buồn 
khổ riêng, nên lời Phật dạy có mục đích chữa trị cái tâm bệnh của người nghe. 


Và tiêu chuẩn thứ tư là /ày nghĩa, những gì Phật dạy đều là chân thật và cao thượng, nó 
không chỉ là phương tiện tạm thời mà lại khiến người nghe dính mắc thêm, nhưng đó là một 


39 


phương tiện thiện xảo giúp người ta thấy rõ được Bốn Sự Thật Mẫu Nhiệm. Và bạn biết không, 
tôi nghĩ rằng những lời Phật dạy dù là ứùy hỷ, tùy nghỉ hay tùy trị đi chăng nữa, nó nhất định phải 
có cái tiêu chuẩn quan trọng thứ tư ấy, đó phải là một sự thật giải thoái. 


Chúng ta có thể như chàng đũng sĩ với một tâm nguyện rất đẹp, muốn giúp cuộc đời bớt 
khổ. Và chúng ta cũng có thê tạo ra nhiều phương tiện, phương cách khác nhau, để giúp chuyên 
hóa những khổ đau mênh mông của cuộc đời này. Nhưng nếu điều mà chúng ta thiếu là cái thứ 
tư ấy, thì những phương tiện của ta chỉ gây hại nhiều hơn là thật sự giúp ích gì được cho ai, bạn 
có nghĩ vậy không? Tôi nhớ trong y khoa, các vị y sĩ có một câu châm ngôn là "First Do No 
Harm." Primum non nocere. Trước khi muốn cứu, chữa trị cho a1, thì điều đầu tiên ta cần nhớ là 
chuyện mình làm không có hại thêm, gây khổ đau thêm cho người ấy. Không khéo, đôi khi ta lại 
chỉ vô tình lấy khổ đau này mà thay cho khổ đau khác mà thôi. 


Với một bàn tay mở rộng 


Nhưng chúng ta có thể nào hiểu được lời Phật dạy để áp dụng một cách chân thật vào những 
phương tiện tu học của mình chăng? Những gì Phật khuyên chúng ta thực hành có cao xa và khó 
hiểu lắm không? 


Có lần tôi nghe đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ như vầy, "Nếu ta có được một tôn giáo thì 
tôi. Nhưng thật ra là nếu như không có tôn giáo chúng ta cũng vẫn có thể xoay xở được. Còn 
nếu nhự không có những tính chất căn bản của con người, như là tình thương, tâm từ, lòng tử tế, 
thì chúng ta sẽ không thể nào tôn tại được." Tôi nghĩ những điều Phật dạy cũng chỉ là làm sao 
để giúp mình tiếp xúc lại được những cái hay đẹp căn bản ấy trong ta! Thực hành được bấy 
nhiêu thôi, fình thương, tâm từ, lòng tử tế, là ta cũng có thê chuyên hóa được biết bao nhiêu khổ 
đau cho mình và người chung quanh rồi phải không bạn? 


Trong kinh có ghi Phật vẫn thường nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài dạy chúng ta với một 
bàn tay rộng mở, "Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề dấu 
diễm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật, không có một 
lời nào mang ẩn ý. Tắt cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và mình 
bạch." Phật trao cho chúng ta những gì Ngài biết với một bàn tay mở rộng, minh bạch, không 
dấu diễm, không mang ấn ý. Tình thương, tâm từ, lòng tử tế. Có lẽ nếu như chúng ta thôi đừng 
suy luận hay tìm cầu xa xôi, chỉ cần mở rộng lòng mình ra để tiếp nhận mà thôi, ta sẽ chứng 
nghiệm được niềm hạnh phúc sâu xa, an vui của điệ/ để, và con đường của mình đi bao giờ cũng 
được che chở bởi bóng mát của đạo để. 

Và bạn biết không, tôi vẫn nghĩ rằng chàng dũng sĩ trong câu truyện ấy là một gương 
mẫu cho ta noi theo. Anh chính thật là một người tráng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Vì anh biết 
dừng lại, biết trở về và có can đảm dám tự soi gương quay chiếu lại nơi chính mình, biết được có 
mấy ai... 


90 


° ^ ° Ä X ° ^ ^ 
biết nhiêu và hiếu sáu 
Cách đây vài năm ông Nicholas Carr có viết một quyền sách nói về ảnh hưởng của Internet đối 


với sự phát triển bộ óc của chúng ta. Quyền sách có tựa đề ““Sự nông cạn: Internet đã làm gì đến 
bộ óc chúng ta” (The shallows: What the Internet is doing to our brain.). 


Gián đoạn và xao lãng 


Nicholas Carr viết, “Bạn hãy tưởng tượng mình vừa đang đọc một quyền sách và cũng lại vừa cố 
gắng giải đáp một ô chữ (word puzzle), và đó là việc xảy ra mỗi khi chúng ta sử dụng internet.” 
Theo ông thì mạng internet là một môi trường tạo nên những sự gián đoạn, ngắt quảng, phân tâm 
(interruption, đistraction) đối với ta. Ông Carr chia sẻ, “Tôi ngồi xuống đọc một quyền sách, 
hoặc một bài viết dài nào đó, và sau khi đọc được chừng vài trang, đầu óc tôi bắt đầu muốn làm 
những gì nó vẫn thường làm mỗi khi lên internet: kiêm tra email, đi theo các đường links, vào 
google tìm kiếm, nhảy từ trang này sang trang khác...” 


Nicholas Carr nghiên cứu và viết quyên sách về đề tài này khi ông bắt đầu cảm thấy một 
sự thay đổi trong khả năng tập trung của mình, nó không còn được như xưa nữa. “Tôi cảm thấy 
khả năng tập trung của mình bồng trở nên hết sức yếu ớt. Vì vậy, tôi từ bỏ Facebook và Twitter, 
chỉ đọc email vài lần một ngày, thay vì là cứ kiểm tra mỗi 45 giây. Và tôi cảm thấy một sự khác 
biệt lớn.” 

Thái độ phân tâm, chia trí trong khi sử dụng internet, sẽ vẫn tiếp tục theo ta sau khi ta tắt 
chiếc máy tính của mình. Sự xao lãng và phân tán ấy trở thành một thói quen in sâu vào tâm 
thức của ta, và chúng biểu hiện ra ngay cả trong đời sống hằng ngày của mình. Theo ông Carr 
thì sự sử dụng Internet đã làm thay đổi nền tảng cơ bản về cách hoạt động của bộ óc chúng ta. 
Nó đã biến đổi những sợi dây kết nói thần kinh trong bộ óc của mình. 


Theo ông Carr thì mạng Internet là một hệ thống tạo tác những sự gián đoạn. Nó liên tục 
nắm bắt sự chú ý của ta cho mọi thứ tin tức, và đa số lại là những thông tin hoàn toàn không cần 
thiết: những đường links, những video clips, những hình ảnh youtube, những “tin nóng”... Và 
mỗi khi ta thay đổi sự chú ý của mình, bộ óc ta phải làm việc nhiều, nó cần một thời gian đề tập 
trung được trở lại. Bộ óc của ta có khuynh hướng chú ý và quan tâm đến những dữ kiện chỉ vì 
chúng mới lạ đối với mình, mà không cần biết là có mang lại một ích lợi nào không! 

Tôi nhớ ngày xưa có lần nghe một học giả, hình như là cụ Nguyễn Hiến Lê, than rằng, cụ 
có thói quen là mỗi khi cần tra môt chữ gì trong tự điển, cụ lại thường hay tò mò đọc thêm vài 
chữ khác, và việc ấy làm tốn mắt nhiều thì giờ của cụ. Không biết cụ Nguyễn Hiến Lê sẽ nghĩ 
sao về một thế giới mênh mông đủ mọi những tin tức trên mạng toàn cầu ngày nay, bạn hả? 


91 


Biết nhiều chưa là hiểu sâu 

Theo ông Nicholas Carr thì cũng vì mạng internet có thể cung cấp quá nhiều thông tin mà cái 
biết của ta lại trở nên nông cạn. Trong kỷ nguyên tin học ngày nay với số lượng thông tin không 
lồ, với những video clips, những hình ảnh, âm nhạc, các đường links, emails, Youtube, 
Facebook, Twitter... chúng ta đã trở thành những người tiếp nhận rất thụ động. Chúng ta có thê 
truy tìm bắt cứ tin tức về một đề tài nào mình muốn, rất nhanh chóng, nhưng ta cũng vô tình có 
thể đánh mất đi khả năng suy nghĩ sâu sắc của mình. 


Bạn biết không, trong ta có hai loại trí nhớ: trí-nhớ-làm-việc, working memory, Và trí- 
nhớ-dài-hạn, ong-femn memory. Tuy trí-nhó-dài-hạn của ta thì có thê là vô tận, nhưng trí-nhớ- 
làm-việc của chúng ta thì rất giới hạn, và lại vô cùng mỏng manh, nếu như có một sự ngăn ngại 
nào thì nội dung của nó sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi tâm thức. Mà sự thông minh của ta là tùy thuộc 
vào việc ta có thê chuyên tải được bao nhiêu thông tin từ trí-nhớ-làm-việc, working memory, 
sang trí-nhớ-dài-hạn của mình, long-ferm meInory. 


Khi ta đọc một quyền sách, những tin tức và dữ kiện như một dòng suối nhỏ chảy thong 
thả và đều đặn, theo nhịp độ tiếp nhận của mình. Sự tập trung của ta cũng dễ dàng, và những 
thông tin được chuyền tải rõ rệt từ trí-nhớ-làm-việc sang trí-nhớ-dài-hạn. 


Và ngược lại, trên mạng Internet thì có biết bao nhiêu là nguồn suối khác nhau ào ạt 
tuông chảy. Ta cứ lăng xăng đổi từ nguồn nước này sang nguồn nước kia. Ta thu nhận những 
dữ kiện một cách đứt đoạn, thiếu liên tục, từ nhiều nguồn khác nhau. Và khi trí-nhớ-làm việc, 
working memory, của ta bị quá tải hoặc không thê xử lý được nữa, nó sẽ xóa bỏ hết tất cả. 


Nicholas Carr chia sẻ, “Internet giúp chúng ta thông minh hơn. Điều ấy đúng, nêu như 
chúng ta hiệu £hông minh được định nghĩa theo tiêu chuẩn của Internet kìa.” Còn nếu như chúng 
ta thật sự hiểu được rằng, tuệ giác chỉ có thể thu nhận được bằng một cái nhìn sâu sắc và một sự 
tập trung trong tĩnh lặng, thì những yếu tố này không hè có mặt khi ta đi vào mạng internet. 

Vấn đề của chúng ta. 

Những chia sẻ của ông Nicholas Carr đã mang lại rất nhiều tranh cãi và các ý kiến khác nhau. 
Những nhận xét này của ông đã được khai triển từ một bài viết ngắn trước đây cũng của ông với 
tựa đề “/s Google Making Us Stupid?” 

Ngày nay chúng ta không thê nào chối bỏ những lợi ích, thuận tiện và ảnh hưởng tích cực 
của internet trong đời sống và sinh hoạt hằng ngày của mình. Nhưng nếu không cẩn thận ta có 
thể tiếp thu những thông tin qua mạng internet một cách thụ động, và sự hiểu biết của mình cũng 
dễ trở nên hời hợt và nông cạn đi. Biết nhiều chưa hắn là hiểu sâu. 

Trong thế giới internet này, sự tập trung của ta cũng rất dễ bị phân tán, với bao nhiêu 
những đường links, những video clips, những hình ảnh, những tin nóng hằng ngày... lúc nào 


92 


cũng mời gọi sự chú ý của ta mỗi khi lên mạng. Có lần tôi mở một trang web đề tìm một thông 
tin nào đó, nhưng sau một hồi đi từ trang này sang trang khác tôi chợt dừng lại, và không nhớ là 
mình đang định tìm kiếm điều gì. 


Đừng đánh mắt sự sống trong lãng xao 


Viện nghiên cứu Brain & Creativity Institute của University of Southern California khám phá 
rằng bộ óc của chúng ta có một phản ứng tức thì đối với những cái đau của chính ta. Nhưng ta 
cần phải chú ý lâu hơn, thì bộ óc mình mới có biểu hiện quan tâm đến nỗi đau của kẻ khác. Ông 
Carr viết, “Chúng ta càng bị xao lãng bao nhiêu, thì ta sẽ lại càng đánh mắt đi những khả năng cơ 
bản nhất của con người, như là lòng thương yêu, sự cảm thấu và nỗi xúc động.” 


Ngày nay bạn có cảm thấy mình như có một sự thôi thúc, lúc nào cũng muốn lên mạng 
kiểm tra email, vào facebook, xem video clips, hoặc tìm đến những trang blogs... hơn là mở đọc 
một quyên sách ưa thích, ngồi uống cà phê với một người bạn, hoặc yên nhìn ra ngoài để được 
thấy một ngày đẹp trời. 


Mỗi phút ta bận rộn cũng có thể là một phút ta bớt đi những cơ hội thật sự có mặt ở nơi 
này, tiếp xúc với người chung quanh, đi dạo, nói chuyện với người thân, nấu một tách trà, đọc 
một quyền sách, hoặc ngắm nhìn một ngày mưa bay... Và nếu như ta có nhiều thì giờ cho 
những người bạn trên mạng hơn là người chung quanh, nếu như ta không thể đọc xong một 
quyên sách mình thích, nếu như ta không có thì giờ ngồi yên trong một buổi sáng nắng ấm, thì có 
lẽ tôi nghĩ chúng ta cũng nên thử nhìn lại xem, trong ta đang có những lãng xao nảo... 


93 


hãy bước tới thong dong 


Tôi nhớ trong kinh kê lại sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật đã do dự không muốn đi 
giảng dạy, vì Ngài thấy rằng con người còn quá nhiều vướng mắc trong những ham muốn, danh 
lợi, bon chen, hơn thua, có lẽ sẽ khó ai có thê thực hành được những gì Ngài dạy. Nhưng vì một 
tình thương lớn, Phật đã rời cội Bồ đề bước chân vào cuộc đời để giúp mọi người chuyền hóa 
khổ đau. 

Và tôi nghĩ sự do dự ấy của Phật cũng có lý do. Có một bài kinh này trong Samyutta 
Nikaya, Tương Ưng Bộ, tựa đề "Lời Than của Kàmada". Kàmada là tên của một vị thiên vương, 
ông tìm đên than vãn với Phật răng: con đường của Ngài dạy, thật khó đi làm saol So hard ïf is 
to do, Lord, lt's so very hard to do! 

[Kàmada:] 

Khó thực hành quá, thưa Thế Tôn, 

Thật là khó thực hành làm sao! 

fPhật:] 

Tuy vậy, Kàmada 

Họ vẫn làm được điều khó làm 

Người biết giữ gìn sự tu tập 

Dẫu không nơi cư trú 

Vẫn cảm thấy hài lòng 

Vẫn cảm thấy an vui 

[Kàmada:] 

Nhưng khó làm sao, thưa Thế Tôn, 

Có được sự hài lòng, như Ngài nói. 

fPhật:] 

Tuy vậy, Kàmada 

Họ vẫn được điều khó được. 

Họ có một niềm vui 

với một tâm an tịnh, 

Trọn ngày và trọn đêm, 

Ý an vui tu tập. 


94 


[Kàmada:] 
Khó điều phục lắm, thưa Thế Tôn, 
Tâm ấy thật khó an tịnh! 


[Phật:] 
Tuy vậy, Kàmada, 
Họ vẫn điều phục được 


những gì khó điều phục. 
Cảm thấy niềm hân hoan 


ở trong sự tịch tịnh, 

Phá tung lưới sanh tử, 

Kẻ tu tập đi tới. 
[Kàmada:] 

Khó đi lắm, thưa Thế Tôn, 
Con đường quá gập ghênh! 


[Phật] 

Tuy vậy, Kàmada, 

Bậc tu tập vẫn đi. 

Trên con đường khó đi, 

Dù có nhiều gồ ghê, 

Kẻ phàm phu vấp ngã, 

Trên con đường chênh vênh. 
Đối với những bậc Thánh, 
Con đường vẫn bằng phẳng, 
Trên con đường lồi lõm. 


Họ vẫn bước thong dong 


Đọc bài kinh ngắn này, chắc chúng ta cũng cảm thấy rất gần gũi và cảm thông với vị thiên vương 
ấy. Những lời than của Kamada có lẽ cũng gây một sự rung động sâu xa trong mỗi chúng ta, và 
những ai đang đi trên con đường chuyên hóa những muộn phiền, khó khăn của mình. Buông bỏ 
những vướng mắc của mình không bao giờ là một việc dễ làm. Đôi khi ta cũng muốn như vị 
thiên vương ấy mà nói rằng, "Khó làm sao, Thế Tôn ơi, khó làm sao!" So hard it is to do, Lord, 
Irs so very hard to do! Nhưng mỗi lời than vấn của Kamada được Phật đáp lại bằng một lời 
khuyên tuy địu dàng, từ tốn, nhưng cũng rất kiên định và vững chắc. Hãy an vui và hãy cứ tiếp 


tục bước tới. 


95 


Bài kinh ấy như một lời vỗ về đầy thương yêu của Phật, mang lại cho ta một niềm tin sâu 
xa hơn, rằng con đường tuy không là bằng phẳng nhưng ta vẫn có thể đi được, và với sự an vui. 
Và những gì ta muốn than với Phật, ta cũng đã được Ngài trả lời rồi, 

Trên con đường lôi lõm. 


Ta hãy bước thong dong... 


96 


sức mạnh của lòng tử ái. 


Tình thương là một động từ. Và tôi nghĩ một trong những biểu hiện của tình thương là lòng kiên 
nhân và sự tĩnh lặng. Tình thương như một dòng nước trong mát, nó có khả năng chảy len qua 
những vách đá, bờ tường ngăn cách đề làm dịu mát những phiền não và khổ đau của nhau. 


Ông Terry Dobson là một trong số ít những người Tây phương đã được học môn Aikido 
trực tiếp từ vị tổ sư Morihei Ueshiba vào thập niên 60. Tuy là một võ sinh Aikido lão luyện, 
nhưng có lần ông đã học được một bài học là đôi khi ta không cần vật ngã đối thủ bằng sức 
mạnh, mà chỉ bằng năng lực của tình thương. Xin chia sẻ với các bạn câu truyện của ông Terry 
Dobson. 

Một bài học về nghệ thuật hòa giải 

"Chiếc xe điện lắc lư, chạy sầm sập xuyên qua khu ngoại ô thành phố Tokyo vào một buổi xế 
trưa mùa xuân mơ ngủ. Toa xe văng người — một vài bà mẹ với những đứa con nhỏ, vài người 
già đi chợ về. Tôi vô tư nhìn ra ngoài cửa số, một dãy nhà lụp xụp với những hàng cây bẩn thỉu 
bao quanh làm thành một hàng rào. 


Xe dừng lại ở một trạm, cửa xe bật mở, buổi trưa im lặng thình lình bị phá tan bởi tiếng 
chửi thẻ tục tằn, thô bỉ của một người đàn ông vừa mới bước vào toa xe, với một dáng đi loạng 
choạng. Hắn mặc một bộ đồng phục của những người lao động chân tay, hắn to lớn, say rượu và 
dơ dáy. Vừa la hét, hắn quơ tay đập vào một người đàn bà đang ngồi ôm một đứa con nhỏ. Cú 
đánh mạnh làm bà ta ngả té lăn lên trên người của một cặp vợ chồng già ngồi cạnh bên. Nhưng 
may mắn thay, đứa bé không hè hắn gì. 


Sợ hãi, ông bà lão vội vã đứng lên bỏ chạy sang một toa xe khác. Tên say rượu đưa chân 
vói đá theo bà lão, nhưng hụt. Điều này làm cho hắn như điên thêm, hắn nắm cây cột vịn sắt Ở 
giữa toa xe cô vặn nhồ ra khỏi sàn xe. Tôi thấy một bàn tay của hắn bị cắt và chảy máu. Toa xe 
điện giật mạnh, bắt đầu chạy, những người trong toa xe ngồi chết cứng vì sợ hãi. Tôi từ từ đứng 
lên... 


Ngày ấy tôi còn trẻ, chuyện cũng đã hơn 20 năm qua, thân thẻ tôi rất tráng kiện. Trong 
thời gian Ấy, mỗi ngày tôi bỏ ra tám tiếng để tập AIkido, trong suốt ba năm trời. Tôi thích nắm 
bắt và quật ngả! Tôi tự cho mình là một người rất đũng cảm. Chỉ có mỗi một điều là nghề võ 
của tôi chưa bao giờ được sử dụng trong một cuộc đấu lộn thật sự nào hết. Là một môn đồ của 
AIkido, chúng tôi không được phép đánh nhau. 


“Aikido”, thầy tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, “là một nghệ thuật hòa giải. Những ai có ý 
nghĩ muốn tranh đua hơn thua, là đã tự làm đứt đoạn mối liên hệ của mình với vũ trụ. Vừa khi ta 


97 


cố gắng chiến thắng người khác là ta đã thất bại rồi. Chúng ta học cách đề giải quyết những bắt 
hòa, chứ không phải là tạo thêm chúng.” 


Tôi nghe theo lời dạy của Thây tôi. Tôi có gắng hết sức mình. Có lúc tôi băng qua bên 
kia đường đề tránh khỏi phải gặp những chữnpira, những tên du côn thường tụ tập gần các trạm 
xe lửa điện. Thái độ tự chủ ấy lại càng mang cho tôi một cảm giác cao thượng. Tôi cảm thấy 
mình rất dũng cảm và thánh thiện. Nhưng trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng chờ đợi có một cơ 
hội, để tôi có thê ra tay dẹp trừ kẻ hung bạo và cứu người bị lâm nguy. 


Và đây chính là cơ hội ấy! Tôi tự nhủ trong khi từ từ đứng lên. Những người chung 
quanh tôi đang bị nguy hiểm, và nếu như tôi chần chờ thì thế nào cũng sẽ có người bị thương 
tích. 


Thấy tôi đứng lên, tên say rượu thấy có đối tượng để hắn trút sự giận dữ. “À há!” Hắn 
hét lên, “Một thằng ngoại quốc! Chắc mây chưa bao giờ học bài học về phép lịch sự của người 
Nhật phải không?” 


Tôi đưa tay nắm nhẹ sợi dây vịn phía trên trần, và từ từ hướng về phía hắn một cái nhìn 
khinh bi. Tôi sẽ cho tên này nằm đo ván mà không còn sức ngóc đầu lên nổi, nhưng có điều là 
hắn phải tấn công tôi trước. Tôi muốn chọc cho hắn điên lên thêm, nên tôi đưa bàn tay lên 
miệng và thối cho hắn một nụ hôn. 


“Được rồi!” hắn hét lên. “Để ông dạy cho mây một bài học.” Hắn sửa soạn lao đến phía 
tôi. 

Ngay lúc ấy, trước khi hắn có thể cử động, thì có một người nào đó trong toa xe hét lên 
“Hê!” Tiếng hét to đến điếc tai. Nhưng âm thanh ấy cũng có mang một sự mừng vui, nhẹ nhàng 
— như khi chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm một vật gì đó, rồi thình lình mình bắt gặp nó “Hê!” 


Tôi lách nhìn sang bên trái, tên say rượu quay sang phía bên phải. Cả hai chúng tôi nhìn 
xuống một cụ già nhỏ thó. Ông ta ít nhất cũng gần 80 tuổi, dáng người nhỏ bé, ngồi nghiêm 
trang trong bộ kimono thắng nếp của ông. Ông lão chăng chú ý gì đến tôi, chỉ nhìn thắng vào 
mắt của tên lao động một cách vui tươi, như là ông ta biết một điều gì bí mật rất quan trọng và 
muốn chia sẻ với hắn. 

“Lại đây,” ông lão nói bằng một thổ ngữ bình dân, thân mật, mời mọc tên say rượu. “Lại 
đây, ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi mà.” Ông vẫy nhẹ tay. 


Tên say rượu to lớn bước tới gần. Hắn đứng thắng trước mặt ông lão với một tư thế sẵn 
sàng tân công, và la lớn lên át cả tiêng xe đang chạy, ““Fại sao ta phải nói chuyện với ngươi, 


I?? 


ngươi là cái thá gì chứ!” Tên say rượu lúc này đang quay lưng lại phía tôi, chỉ cần hắn nhúc 


nhích một ngón tay thôi, là tôi sẽ cho hăn rơi xuông sàn xe như một miêng giẻ rách. 


98 


Ông lão vẫn ngồi yên đây, mắt nhìn thăng vào mặt hăn. “Chú mới uống rượu gì thế?” 
Ông hỏi với ánh mặt chân thành. ““Fa uông rượu sa-kê,” hăn hét lên, “mà việc ây chăng mắc mớ 
gì đên ngươi hêt!” Nước bọt của hăn văng vào người ông lão. 


“Ô tuyệt quá,” ông lão nói, “thật là tuyệt! Chú em biết không, tôi cũng mê rượu sa-kê 
lắm. Mỗi xế chiều, tôi và nhà tôi, bà ấy cũng 76 rồi chú nhé, cùng hâm nóng một bầu rượu sa-kê 
nhỏ và mang ra vườn. Chúng tôi ngồi với nhau trên một chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ. Tụi tôi ngồi 
nhìn mặt trời lặn ở cuối chân trời, và ngắm cây hồng nhà mình. Chú biết không, cây hồng ấy là 
do ông có của tôi trồng, tôi cứ lo không biết nó có đủ sức sống nổi qua mấy trận bảo, mưa đá của 
mùa đông vừa qua không! Nhưng cây hồng của tôi khỏe mạnh hơn tôi nghĩ, nhất là lại trồng trên 
loại đất nghèo nàn ở vườn nhà mình. Mỗi buổi chiều, hai đứa tôi hâm rượu sa-kê và dắt nhau ra 
mà ngồi ngắm cây, ngắm hoàng hôn, thật là mãn nguyện vô cùng. Ngay cả trong những ngày 
trời mưa nữa.” Ông lão ngước lên nhìn tên lao động say rượu, mắt ông lóng lánh. 

Trong khi cố gắng theo dõi câu chuyện của ông lão thì gương mặt của hắn cũng từ từ dịu 
xuống. Bàn tay đang nắm chặt cứng của hắn cũng bắt đầu buông lỏng ra. “Ù”, hắn nói, “tôi 
cũng thích trồng cây hồng nữa...” Giọng hắn như lạc hắn đi. 


“Vậy à,” ông lão tiệp lời, “chăc chú em cũng có một người vợ xinh nữa chứ?” 


“Không, vợ tôi mất rồi.” Nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp xe của chiếc xe lửa, tên lao động to 
lớn bắt đầu bật lên khóc. “Tôi không còn vợ, tôi cũng không có nhà cửa gì hết, tôi cũng mới vừa 
bị thất nghiệp. Tôi thấy chán mình lắm, tôi thấy mình thật là vô ích, ông biết vậy không.” Nước 
mắt chảy dài xuống má, đường như có một làn tuyệt vọng lan tràn qua khắp người hẵn. 

Bây giờ thì đến phiên tôi. Tôi đứng yên đấy với vẻ bề ngoài hào nhoáng, thanh lịch của 
mình, mang trên người một sứ mạng đây chính nghĩa đi trừ-gian-diệt-bạo, nhưng tự nhiên lúc 
này tôi cảm thấy mình còn thua kém hơn tên say rượu dơ bần kia. 


Khi ấy, chiếc xe cũng vừa dừng lại trạm của tôi. Khi cánh cửa đang mở, tôi nghe giọng 
nói cảm thông của ông lão, “lội quá,” ông nói, “hoàn cảnh của chú em thật là khó xử. Thôi ngồi 
xuống đây đi, chú em hãy kể cho tôi nghe hết đi.” 

Tôi quay đầu lại nhìn một lần cuối. Tên say rượu đang quỳ dưới ghế, đầu hắn gục vào 
đùi của ông lão. Ông lão lấy tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc rối bù, dơ bân của hắn. 

Khi xe lửa điện từ từ rời trạm, tôi ngồi xuống trên một chiếc băng dài. Những gì tôi 
muốn đạt đến bằng sức mạnh của bắp thịt đã được giải quyết bằng những lời nói từ ái. Tôi vừa 
chứng kiến được sự áp dụng của Aikido trong một cuộc xung đột, mà tính yêu của nó là tình 
thương. Sau lần đó tôi đã học nghệ thuật chiến đấu với một tinh thần hoàn toàn khắc hẳn. 
Nhưng ngày mà tôi có thể thật sự đạt đến được thái độ Ấy, chắc cũng còn xa xôi lắm." 


99 


Do tỉnh thần vô úy 

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng cần phải biết hành xử mạnh dạn và cứng rắn, nhưng điều 
ấy không có nghĩa là ta không còn biết thương. Tôi nghĩ câu truyện của ông Terry Dobson cho 
ta thấy lòng từ ái không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối, mà thật ra nó bắt nguồn từ một 
thái độ không sợ hãi, một tỉnh thần vô úy rất sâu sắc, dám tiếp xúc với khổ đau chung quanh ta. 


Đôi khi trên một mặt hồ tĩnh lặng, ta lại nhìn thấy được rõ nhất một vằng trăng trong sáng và bắt 
động... 


100 


aI Sẽ lo cho ta? 


Có lân có người hỏi đức Dalai Lama răng, “Ngài là một tu sĩ Phật giáo suôt cuộc đời mình! Bây 
giờ nêu chúng ta đừng nói đên những vân đê cao siêu như là niêt bàn, hay giác ngộ làm gì. Thì 
như Ngài muôn mình đạt được điêu gì trong cuộc sông này?” 


Đức Dalai Lama đáp, “Tôi muốn được hạnh phúc. Và nếu tôi có thể giúp ai được có một 
chút hạnh phúc nào đó, là tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Mỗi khi tôi giúp được người khác 
là tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi thì điều quan trọng nhất trên cuộc đời này là tình 
người, một sự quan tâm, chăm sóc cho nhau.” 


Và có một câu truyện sau đây trong kinh được ông Andrew Olendzki kê lại, nhắc cho 
chúng ta một điều này: hạnh phúc là vẫn đề chung. 


“Có một lần, Phật đi đạo vào nơi cư trú của các Thầy để quan sát. Phật thấy một thầy 
đang nằm một mình trong phòng dưới đất với cơn bệnh kiết ly rất nặng. Vị thầy ấy nằm trên 
chính phân và nước tiểu của mình. Phật hỏi các huynh đệ khác đâu, sao không có ai săn sóc cho 
thầy? Vị thầy trả lời rằng vì ông không giúp ích gì được cho ai, nên họ đã bỏ đi và để cho ông 
một mình đối phó với cơn bệnh của mình. 


Đức Phật lập tức sai thị giả của mình là ngài Anan đi lấy nước, và cả hai cùng tắm rửa, 
lau chùi sạch sẻ cho ông, rồi đở ông dậy lên năm trên giường. Sau đó Phật cho gọi tất cả các 
thầy khác lại và hỏi, vì sao VỊ thầy ấy lại bị bỏ rơi một mình trong một tình trạng như thể. Ai 
cũng trả lời với Phật rằng: “Thưa thế tôn, vì ông ấy không giúp gì được cho chúng con!” 


Phật nói, “Này các thầy, các ông bây giờ không còn có cha mẹ để lo và chăm sóc cho 
mình. Nếu như các ông không chăm sóc cho nhau thì ai sẽ chăm sóc cho các ông đây?” Và Phật 
cũng đã dùng cơ hội này đề đặt ra giới luật dạy các thầy phải biết chăm sóc cho nhau trong 
những lúc ốm đau. 


Câu truyện cảm động này nói lên một khía cạnh của đức Phật mà chúng ta ít thấy được 
trình bày trong các kinh tạng Pali. Và điều quan trọng hơn, tôi nghĩ câu truyện ấy cũng đã nói 
lên được thực trạng của nhân loại ngày nay, và nó cũng mang lại hy vọng và chỉ cho chúng ta 
thấy được một con đường giải thoát. 


Một trong những vấn đề lớn và rất thật mà nhân loại phải đối diện ngày nay là chúng ta 
đang nằm trong chính phân tiêu của mình. Những đồ thải bỏ ra từ sự tiêu thụ của chúng ta, từ 
những rác rưởi, vật dụng phê thải, cho đến những chất hóa học, độc tố tiết rÍ ra từ cuộc sống của 
chính ta, chúng đã làm ô uế môi trường sống của mình. Và những sì Phật đã dạy, cũng có thể 
đem ra áp dụng được ở đây: Không có việc gì mà tự nhiên xảy ra được hết. Sự việc như thế này 
không phải là do một sự tình cờ, may rủi, hoặc là vì ý muốn của một vị thần linh nào đó, nhưng 


101 


nó là do kêt quả từ việc làm của chính mình. Thê giới chúng ta sông là một sản phâm của hành 
động của chính ta, mà tự chính chúng cũng là một biêu hiện của tâm thức mình. 


Chúng ta cũng có thể, như các thầy khi xưa ấy, chỉ biết tự lo cho chính mình thôi! Nhưng 
Phật cũng đã nhắc nhở rằng, ngày nay chúng ta không còn cha mẹ để chăm sóc cho mình nữa. 
Mẹ đất ngày nay cũng đã quá kiệt quệ, không còn đủ sức đề tiếp tục nhận chịu những khai phá, 
lạm dụng, tiêu hủy tài nguyên của chúng ta nữa. Và Cha trời dù có quyền năng đến đâu cũng 
phải bất lực trước luật nhân quả mà thôi. 


Nếu như chúng ta không lo cho nhau, thì ai sẽ lo cho chúng ta đây? Ai trong chúng ta có 
quyền nói rằng “Người kia không giúp gì được cho tôi hết?” Dầu muốn hay không gì thì tất cả 
chúng ta cũng đều cùng chung trong một tình trạng với nhau. Học cách để lo cho nhau, chăm 
sóc cho nhau là điều quan trọng nhất trên con đường chúng ta đi, trong sự thực tập của mình. 


Những đồ nhơ bắn, ô uề sẽ được rửa sạch bằng dòng nước mát và trong sạch. Những độc 
tố của tham muốn, giận hờn và si mê tuông ra từ tâm thức của chúng ta, sẽ được tẩy rửa thanh 
tịnh bằng sự rộng lượng, với tình thương và tuệ giác. Một khi chúng ta được nâng đở dậy và đặt 
lên một nơi trong sạch, lấy lại sự tự trọng của mình, chúng ta sẽ có thê bắt đầu một tiền trình 
bình phục, và có lại được sự an vui. Đức Phật là một vị bác sĩ, Ngài đã dạy cho chúng ta về Tứ 
Diệu Đề như là một phương thuốc để phục hồi rất mầu nhiệm: Nhận diện được vấn đè, thấy TỐ 
nguyên nhân của vấn đề, dùng sự hiểu biết ấy để trừ bỏ nguyên nhân, và rồi kiên trì thực hành 
theo đúng phương pháp chữa trị. 


Nhưng bất cứ một liều thuốc nào, đầu mầu nhiệm đến đâu, cũng chỉ có hiệu quả nếu như 
ta chịu uống mà thôi. Cuộc đời này sẽ vui đẹp biết bao nếu như chúng ta biết chia sẻ và giúp đở 
cho nhau bằng lời Phật dạy, cùng nâng đở nhau đứng dậy và chia sẻ tình thương để làm vơi bớt 
những khổ đau của nhau. Cho dù đó là một người xa lạ, hoặc là kẻ ta không ưa thích. Cho dù họ 
là những người “không giúp gì được ta!” Và tôi có thể nào nói được rằng, chính ta sẽ làm được 
điều ấy không?” 


102 


